THÍCH TRÍ SIÊU 


ĐẠO GÌ 


199 


MỤC LỤC 


CHƯƠNG I 


MỞ ĐẦU 

GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT 

GIÁO LÝ, GIÁO ĐIÊU, GIỚI LUẬT 
ĂN CHAY, ĂN MẶN 

THẢY TU CÓ VỢ 

TÌM THẢY TRONG KHUNG 

TÌM THẢY ĐẮC ĐẠO 


CHƯƠNG II 


THEO TÂY TẠNG 
TÔNG PHÁI TÂY TẠNG 
NHẬP THÁT 

ÂM DƯƠNG NAM NỮ 
LUÂN XA 


CHƯƠNG III 


NGÃ TÂM LINH 
NHÂN QUÁ 
TÌNH THƯƠNG 
ĐẠO GÌ 


CHƯƠNG I 


MỞ ĐẦU 


Tôi bắt đầu đến với Đạo Phật vào lúc 15 tuổi, 
nhân dịp lên chùa làm lễ cầu siêu cho ông nội tôi. 
Rồi từ đó tôi mua sách Phật đọc thường xuyên và 
thấy thấm thía làm sao. Năm 23 tuổi vào chùa đi 
tu, tôi tự nhủ thầm phải làm sao giác ngộ giải 
thoát ngay trong đời này, cố gắng noi theo gương 
của chư Tổ thuở xưa. Ôi, sơ tâm vào Đạo bao giờ 
cũng ngây thơ và dễ thương. Nhờ đó nên tôi đã 
hăng sau phục vụ chúng sinh (vì phục vụ chúng 
sinh là cúng dường mười phương chư Phật), hăng 
sau học Đạo, tranh đua cùng với huynh đệ. Sau 
một thời gian học những nghỉ thức cúng kiến, úng 
phú căn bản của một thầy tu cùng những giáo lý 
phổ thông để có thể hướng dẫn cho phật tử hàng 
tuần, tôi vẫn cảm thấy mình còn thiếu nhiều hiểu 
biết, nên tôi đã lên đảnh lễ thầy tổ xin phép rời 
chùa, rời đại chúng ra đi tầm Sư học Đạo thêm. 


Trong thời gian lang thang tầm Đạo sống đời du 


tăng nay đây mai đó, tôi đã gặp nhiều điều mâu 
thuẫn và vô lú trong cộng đồng tôn giáo. Từ đó tôi 
phân vân giữa hai phản ứng: hoặc mặc kệ làm 
ngơ, mạnh ai nấy sống, khéo tu thì nổi vụng tu thì 
chìm, hoặc nói lên cảm nghĩ của mình. Năm 1987 
trong quyển Thiền Tú Niệm Xứ tôi đã phát biểu 
cái nhìn của mình và đã bị một số quú Thầy 
không ưa. Thấy sự phản ứng đó nên những quyến 
sách sau tôi viết trong phạm vi dịch thuật hoặc 
khuyên răn phật tử cách thức tu hành. 


Ở đời có hai hạng người: hạng thứ nhất luôn luôn 
tìm hiểu và đặt câu hỏi về ú nghĩa của cuộc đời; 
hạng thứ hai không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ 
muốn sống như những đàn cừu, đi làm, ăn no ngủ 
kỹ, vui chơi theo dòng đời. Người đời làm sao ta 
làm vậu. 

Hạng thú nhất rất ít, đó là những nhà cách mạng, 
tiên tri, giáo chủ, bác học... Hạng thứ hai là đa số 
quần chúng, từ giàu sang tử phú cho đến nghèo 
hèn ăn xin, từ chủ hãng giám đốc cho tới nhân 
viên, cu li. Tất cả những người chạy theo tiền bạc, 
sắc đẹp, danh vọng, tham lam ích kủ. Không bao 
giờ tự hỏi tại sao ta sinh ra ở đời, để làm gì, v.v... 


Đúc Phật là một nhà cách mạng, ngài đã không 
thỏa mãn với những giáo điều cổ truyền bà la 
môn nên đã tự mình tìm ra một Đạo lớ mới. Ngài 
cũng cách mạng chống lại sự phân chia giai cấp 
của xã hội Ấn thời bấu giờ. 


Trong quá trình lịch sử, nếu ta để ú, bao giờ cũng 
có những cuộc cách mạng sau một thời gian chìm 
đắm của nhân loại trong cơn mê ngủ. Nhưng rồi 
những cuộc cách mạng kia cũng không thoát khỏi 
luật vô thường, nó chỉ làm cho con người bừng 
tỉnh một thời gian, thay đổi tư tướng và lối sống, 
rồi từ từ chính nó cũng bị đưa vào một lề lối nề 
nếp khiến cho các thế hệ sau lại tiếp tục chìm đắm 
trong những truyền thống cổ hú và bảo thủ. 


Trở về cá nhân tôi, từ lúc đến với Đạo Phật, tôi đã 
nuôi một lý tưởng giải thoát như bao nhiêu người 
khác. Định sau khi tu học một thời gian, sẽ xin 
phép Bổn Sư đi tìm một nơi thanh vắng nhập thất 
tịnh tu. Ngày ngày hai thời công phu, trì tụng thêm 
các kinh khác như Kim Cang, Pháp Hoa, Niết 
Bàn, v.v... Quuết xa lánh thế tục, tham thiền nhập 


10 


định để mau giác ngộ. Nhưng trời xui đất khiến 
làm sao, càng tu lại thấu mình càng dốt, cần phải 
tham cầu học hỏi thêm, vì có nhiều điều khúc mắc 
chưa thông làm sao an nhiên tham thiền nhập 
định hoặc tụng kinh trì chú suốt ngày suốt đêm 
được. Do đó thay vì ở yên nơi am vắng tịnh tu, tôi 
lại xách gói đi tầm Sư học Đạo, khiến cho huynh 
đệ rủa thầm là tu hành gì mà cứ xách gói đi ta bà, 
không chịu ở một chỗ tụng niệm như mọi người, 
không chịu hoằng pháp lợi sinh, xâu chùa lập hội, 
MMG¿ 


Trong lúc làm du Tăng tầm Sư học Đạo, tôi đã 
viết vài ba quyến sách chia xẻ kiến thức với bạn 
đạo. Riêng lần này, tôi không viết theo thứ lóp 
mạch lạc như những lần trước mà tôi để mặc tư 
tưởng mình, nhớ điều gì viết điều đó, lẫn lộn hồi 
kó và giáo lú. 


Cũng cần nhắc bạn một điều, xin đừng cho những 
gì trong đây là chân lý. Vì đến bây giờ, chính tôi 
cũng không chắc là mình có tu đúng với Đạo Phật 
hay không, hay là tu theo Đạo gì mà tôi chưa biết 
tên. Xin để bạn đọc đặt tên cho Đạo này sau khi 


đọc hết tập sách. 


Paris, tháng 6 năm 1996 


Thích Trí Siêu 


12 


13 


GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT 


Đạo Phật là một Đạo giác ngộ, giải thoát. Nhưng 
giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giải thoát ai? 

Giác là biết nhưng biết cái gì? Ngộ là nhận ra, 
nhưng nhận ra cái gì chứ? Giải là mở là gỡ ra, 
nhưng gố cái gì? Thoát là vượt khỏi sự trói buộc, 
nhưng cái gì trói buộc và trói buộc ai? 

Bốn chữ giác ngộ giải thoát chúng ta vẫn thường 
dùng nhưng bạn đọc có bao giờ tự hỏi mình chưa? 
Bạn muốn giác ngộ cái gì? Chắc bạn muốn giác 
ngộ như Đức Phật Thích Ca khi xưa phải không? 
Nhưng Đức Phật khi xưa đã giác ngộ cái gì? 

Đức Phật biết và nhận ra đời là bể khổ. Điều nàu 
chắc bạn đã biết và nhận ra rồi. Vậy bạn muốn 
giác ngộ cái gì hơn? 

Đức Phật biết và nhận ra nguyên nhân đưa đến 
khổ đau mà danh từ Phật Giáo gọi là Tập Đế. 
Điều này chắc bạn cũng đã biết rồi, không nhiều 
thì ít. Nguyên nhân của đau khổ là tam độc tham 
sân si, hoặc thập triền thập sử... Vậy bạn muốn 


14 


giác ngộ cái gì hơn nữa? 

Đức Phật biết và nhận ra Niết Bàn là trạng thái an 
vui tịch tĩnh không còn bóng dáng của khổ đau. 
Điều này chắc bạn cũng biết rồi, nhưng chắc bạn 
chưa chứng được Niết Bàn phải không? Vậy bạn 
phải làm gì để chứng Niết Bàn? 

Đức Phật biết và nhận ra con đường dẫn đến Niết 
Bàn (Đạo Đế). Điều này chắc bạn cũng biết rồi, 
Đạo Đế gồm 37 phẩm trợ đạo: Tú Niệm Xú, Tứ 
Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo. Vậy bạn đang 
đi trên con đường nào dẫn đến Niết Bàn? 

Tóm lại, bốn điều trên (Tứ Diệu Đế) là điều mà 
Phật đã giác ngộ, bạn cũng đã biết, vậu bạn muốn 
giác ngộ cái gì hơn nữa? 

Tú Diệu Đế là giáo lớ căn bản của Đạo Phật hầu 
như ai cũng biết. Vậu chúng ta giác ngộ rồi phải 
không? Chắc bạn sẽ trả lời là không. Vậy bạn còn 
thiếu cái gì nữa mà chưa giác ngộ? 


Tất cả những gì Phật biết, ngài đã dạy lại cho 
chúng ta trong kinh điển rồi, ngài đâu có dấu 
diếm điều gì. Vậy chúng ta chỉ việc ụ theo kinh 
điển mà tu hành thì chắc sẽ thành Phật. Nhưng 


15 


khổ nỗi, tham cúu kinh điển đâu phải chuyện dễ. 
Nào kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa, Hiển Giáo, 
Mật Giáo, Tiệm Giáo, Đốn Giáo, v.v... 


Trong các kinh Đại Thừa lại có các kinh được xem 
là vua trong các kinh. Nếu chỉ có một vua thôi thì 
còn đỡ, đàng này có đến mấy ông vua, làm sao 
biết vua nào là vua lớn nhất? 

Thói thường ai mà chả thích làm quen với vua, vì 
quen vua thì được hưởng nhiều đặc ân. Bởi vậu 
đa số đi tìm những kinh lón, vua trong các kinh 
như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Kim Cang, v.v... để 
trì để tụng. Nhưng tụng nhiều để được phước hay 
để giác ngộ? Mà giác ngộ cái gì? Được phước cho 
ai chứ? Cho cái Ta điên đảo, ích kử chăng? Hay 
cho chúng sinh? Mà ta có biết chúng sinh là ai 
không, hay là chỉ biết đến cái Ta, cái của Ta, con 
Ta, vợ Ta, nhà Ta, chùa Ta, phật tử của Ta? 


Tuy vậy chưa đến nỗi tệ lắm vì còn có một số 
khác trí huệ thông minh hơn, biết đi nghe giảng 
kinh, sưu tầm băng kinh của Hoà Thượng này, 
Thượng Tọa nọ, cho là mình hiểu kinh lớn rồi 
nhìn người khác bằng nửa con mắt. Kinh Phật chỉ 


16 


là phương tiện, không phải là chân lớ, chỉ là ngón 
tau chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Vậu 
mà đa số đều cho là mình hiểu kinh Phật hơn kẻ 
khác rồi sinh ra ngã mạn khinh người. Học Kinh, 
tụng Kinh như vậy có đưa đến giác ngộ giải thoát 
không hay chỉ tạo thêm vô minh phiền não? 


Giác ngộ cái gì? Đối tượng của giác ngộ hoàn toàn 
tùy thuộc trình độ, căn cơ và sở thích của bạn. 
Thanh Văn giác ngộ Tú Đế, Duyên Giác ngộ lý 
Nhân Duyên, Bồ Tát giác ngộ lú như huuễn ra vào 
sinh tứ tự tại. 

Còn bạn muốn giác ngộ cái gì? Giác ngộ bổn lai 
diện mục của mình chăng? Giác ngộ ông chủ hau 
Phật tánh? Vì bạn tu thiền! 

Hay bạn muốn giác ngộ tự tánh Di Đà, duy tâm 
Tịnh Độ vì bạn tu theo Tịnh Độ? Hay giác ngộ túc 
thân thành Phật theo Mật Tông? 

Nhưng nếu bạn không tu Thiền, Mật hay Tịnh Độ 
thì bạn muốn giác ngộ cái gì? Giáo lú của Phật 
bao la đâu phải chỉ hạn hẹp chung quanh mấy 
danh từ Phật tánh, bốn lai diện mục, Thiền, Tịnh 
hay Mật. Giác ngộ cũng vậy hay nói đúng hơn là 
đối tượng của giác ngộ cũng bao la, đâu cú phải 


17 


vào chùa hoặc đi tu mới có giác ngộ! Giác ngộ có 
thể tìm được trong kinh nàu kinh nọ không? Hay 
cần được tìm thấy ngay trong đời sống hàng ngày? 


Bạn có thấy nhiều người đi chùa hằng bao nhiêu 
năm, trì kinh không biết bao nhiêu bộ mà cách đối 
xử còn tệ bạc hơn những người không biết Đạo 
Phật không? 

Nếu đi tìm giác ngộ thì hãy xác định lại đối tượng 
giác ngộ cúa mình. Giác ngộ cái gì? Cái đó có 
giúp ta sống an vui hạnh phúc với người xung 
quanh không? 


Bây giờ nói đến giải thoát. Ví dụ ta bị ai bắt, trói 
chân trói tau, nhốt vào một căn nhà. Sau đó ta tìm 
cách cởi được giây trói chạy thoát khỏi căn nhà. 
Khi chạy ra khỏi thì gọi là giải thoát. 

Trong Einh nói ba cõi không an, ví như nhà lửa 
(tam giới vô an, du như hỏa trạch), do đó cần 
phải tu để cầu giải thoát. Nhưng ai bắt ta? Ai trói 
ta? Trói ta bằng gì? Nhết ta ở đâu? 

Trong quyến "Vô Ngã" tôi đã nói rõ về vấn đề 
nàu. Ở đâu chỉ nói sơ lược là không ai có thể làm 
khổ ta ngoài chính ta. Xưa kia Đúc Phật cũng bị 


18 


ngoại đạo tìm đủ mọi cách hãm hại, mắng chửi 
nhưng ngài đâu có khổ mà ngược lại vẫn an nhiên 
tự tại. Trời mưa, trời nắng, người khen, kẻ chê, tất 
cả những cái đó chỉ là ngoại cảnh. Nếu không làm 
chủ được tâm, để vọng niệm khởi lên dính mắc 
làm ta đau khổ, đó là lỗi tại ta, đâu phải tại người. 


Đến chùa nghe người ta dèm pha nói xấu mình, 
tại sao mình lại khóc? Bài học giải thoát ở đâu? 
Người kia thiếu hiểu biết đã tự đầu độc tâm mình 
bằng tư tưởng xấu, tự làm nhơ miệng với lời nói 
xấu. Đâu có ăn nhằm gì đến mình, tại sao mình 
khóc? Phải chăng cái Ta (ngã) của mình bị chạm 
tự ái? Bạn hãy đi tìm cái Ta (égo) của mình đi. 


19 


GIÁO LÝ, GIÁO ĐIÊU, GIỚI LUẬT 


Bất cú tôn giáo nào trên thế giới cũng đều bắt 
nguồn từ một cá nhân xuất chúng, một bậc siêu 
nhân phát minh ra được một chân lú ha nguyên 
lớ nào đó. Rồi vị siêu nhân này đi rao giảng truyền 
bá lại cho quần chúng, trở thành giáo chủ và 
những lời dạy của giáo chủ trở thành giáo lý 
(doctrine). 


Đức Phật Thích Ca tương đối có đông đệ tử nhất, 
1250 vị. Chúa Giê-Su có 12 tông đồ. Mahomet 
giáo chủ Đạo Hồi chỉ có 5 đệ tử lúc đầu. Lão Tử 
thì chỉ một mình một trâu, còn Khổng Tử thì chỉ 
vài chục môn đệ bôn ba theo Thầu. 

Theo tôi nghĩ, những vị giáo chủ này, đương thời 
họ đâu có muốn trở thành giáo chủ hay vị thống 
lãnh nào mà họ chỉ muốn chia xẻ với quần chúng 
tư tưởng của họ hoặc truyền bá một thông điệp 
nào đó mà thôi. Và như thế giáo lý cốt chỉ để 
chuyên chở thông điệp (message). Nếu không 


20 


nhận được thông điệp thì giáo lớ trở thành triết lú 
tràng giang đại hải. Rồi hàng môn đệ về sau mỗi 
người hiểu một Ú, sinh ra chống báng lẫn nhau. 
Để tránh tình trạng này, họ mới cùng nhau đúc kết 
lại những điều căn bản của giáo lú, lấu đó làm nền 
tảng bất di bất dịch, bất khả xâm phạm, không ai 
được quyền sửa đổi nữa. Đây gọi là giáo điều 
(dogme). 


Giáo lý tuy nhiều nhưng không đáng ngại. Giáo 
điều tuy ít nhưng lại nguy hiểm vì nó làm cho 
người ta mắc kẹt, dễ hiểu lầm là chân lý. Giáo 
điều dạy chúng ta phải như thế này, phải như thế 
kia. Tu hành phải ăn chay niệm Phật, phải đi chùa 
cúng kiến, làm công quả, nếu không thì sẽ bị tội, 
v.v... Hoặc như bên Đạo Chúa có người cho rằng 
nếu không đi nhà thờ ngày chủ nhật thì chết sẽ 
xuống địa ngục. Hoặc bên Hồi Giáo, ai mà phạm 
thượng đến Allah thì phải bị xử tử, v.v... Khi giáo 
điều được mọi người tin là chân lú thì giáo điều trở 
thành tín điều. Tóm lại giáo điều là một loại giáo 
lú đã bị đóng khung cứng ngắc. 


Giới luật cũng là một loại giáo điều trên phương 


21 


diện cư xứ trong đời sống hằng ngày. Trong luật 
Tú Phần nói 12 năm đầu, đúc Phật chưa chế giới 
luật vì Tăng chúng thanh tịnh. Đến năm thú 13, có 
những vị xuất gia sau, tu hành thiếu xót, gây ra 
nhiều phiền phức, lúc đó Phật mới tùy phương 
tiện chế ra giới luật, tùy bệnh cho thuốc. Nhưng lại 
có những người chấp thuốc thành bệnh. Thí dụ 
trong luật Tỳ Kheo cấm không được leo cây cao 
quá đầu người, thế rồi ngày kia có vị Tỳ Kheo đi 
vào rừng gặp cọp dữ, hoảng sợ bỏ chạy, bám vào 
câu nhưng không dám leo lên cao quá đầu vì sợ 
phạm giới, nên bị cọp nhấy lên vồ trúng ăn thịt. 
Các vị Tỳ Kheo khác biết chuyện về thưa lại, đức 
Phật mới sửa thêm vào là trừ khi có nạn hay nhân 
duyên thì khai cho. Trong giới luật có giới tánh, 
giới tướng, có sự khai, giá, trì, phạm. Giới luật 
được chế ra tùy nhân duyên, căn cơ của đệ tử và 
bối cảnh xã hội đương thời. Từ lúc thành lập Tăng 
đoàn cho đến khi nhập diệt, đức Phật đã chế ra 
250 giới cho hàng Tỳ Kheo trong 45 năm. Nếu 
đức Phật còn sống cho đến ngày nay thì chắc Tỳ 
Kheo phải có ít nhất là 2500 giới. 


Trong Kinh Mahaparinibbana (Đại Bát Niết Bàn) 


5 


thuộc Trường Bộ Kính, trước khi nhập diệt, đức 
Phật có nói với A-Nan, từ nay trở đi cho phép các 
Tỳ Kheo tùy nghi bó các giới cấm nhỏ nhặt. Trong 
kỳ kết tập Kinh điển lần thú nhất, Ca Diếp đã 
trách A-Nan sao không hỏi lại Phật giới nào là giới 
nhỏ nhặt. Và Tăng chúng lúc bấy giờ có lẽ vì kính 
nể Phật hoặc không thấu giới nào là nhỏ nhặt cả 
nên đã giữ lại hết. 


Tu hành cần phải có giới luật vì giới luật là hàng 
rào giúp cho hành giả khỏi bị sa ngã. Nhưng giới 
luật cũng cần được uyến chuyến, khi khai khi trì 
tùu theo căn cơ và bối cảnh xã hội. 

Nếu bạn là một phật tử chân chính chắc chắn bạn 
cũng muốn giữ giới tính nghiêm. Giữ giới là việc 
rất tốt, đáng khen nhưng làm sao đừng rơi vào 
quá khích và ngã mạn. 


Tôi có biết một Thầy, Thầy này chủ trương giữ 
giới nghiêm khắc, khi nói chuyện với phụ nữ thì 
đứng xa ba thước. Lố khi có cô nào đi ngang vô Ú 
đụng vào Thầy thì liền sau đó Thầy đi thay và giặt 
ngay bộ áo. Vả khi có Thầy nào vô ý nói chuyện 
hơi lâu với nữ phật tử thì Thầy này cũng tới cho 


2 


hay là nói chuyện "quá giờ" rồi. Trong chùa ai nấu 
đều nể và ngán Thầy vì Thầu giữ giới tinh nghiêm. 
Nhưng sau vài năm, không hiểu vì sao chính Thầu 
lại bỏ ra đi cưới vợ. 


Về phần tôi, khi mới thọ giới Tỳ Kheo xong cũng 
muốn giữ giới kỹ lắm. Nếu giữ phần mình thì 
không nói làm chi. Đàng này lại đi dòm ngó người 
khác xem họ có giữ giới không? Nếu ai giữ giới thì 
mình nể, không thì mình khinh. Nhiều lúc lại lên 
mách sư phụ nữa chứ. Có những lúc đi phật sự, 
ngủ chung phòng với quý Thầy khác, mặc dù mỏi 
lưng mỏi cổ muốn quay sang trái nhưng vì lố làm 
"Đại Đức" nên cũng phải ráng nằm im bên phải 
giống như tượng Phật lúc nhập Niết Bàn. 

May cho tôi, từ lúc làm du Tăng có dịp tiếp xúc 
với nhiều truyền thống khác, quan niệm về giới 
luật của tôi cũng thay đổi và trưởng thành, không 
còn ngây thơ như trước nữa. 


Vấn đề giới luật được nêu ra ở đây là vì ai cũng 
muốn mình là đứa con ngoan nhất của Phật, ai 
cũng cho mình là biết giới và giữ giới đúng hơn kẻ 
khác. Ngay cả khi đức Phật còn tại thế đã có một 


24 


vụ tranh chấp giữa hai nhóm Tỳ Kheo. Sự việc 
xảy ra tại Kosambi, lúc đó chư Tăng đang nhập 
hạ. Có một Thầy phạm nhằm giới nhỏ liên quan 
đến cách thức xử dụng phòng vệ sinh, bị nhóm Tù 
Kheo giỏi về giới luật bắt lỗi. Nhóm Tỳ Kheo giỏi 
về Kinh thì không đồng ý vì cho rằng lỗi ấu không 
đáng. Nhóm nào cũng cho mình có lú, không ai 
chịu thua ai, gây ra tranh chấp và bất hoà trong 
Tăng chúng. Đức Phật đích thân đứng ra hòa giải 
và dàn xếp nhưng không ai nghe cả. Do đó ngài 
bỏ đi một mình, đến khu rừng Parilevvaka nhập 
hạ dưới một gốc cây sala. Theo tích chuyện kể lại, 
trong thời gian nàu có một con voi và một con khỉ 
theo hầu cận bên ngài. 


Cuộc kết tập kinh điển lần thú nhì tại Vaisali cũng 
bắt nguồn từ một sự tranh chấp về giới luật giữa 
hai nhóm Tỳ Kheo làm Tăng đoàn bị chia thành 
hai phái: Thượng Tọa Bộ (Théravada) và Đại 
Chúng Bộ (Mahasanghika). 

Là phật tử đâu có ai muốn Tăng đoàn bị chia rẽ, 
nhưng khổ nỗi lại cứ muốn cho mình hiểu kinh 
hiểu luật hơn kẻ khác. Muốn một đàng, làm một 
nẻo, nhân quả làm sao tương ưng được? 


TÔ 


Nếu bạn là một Tỳ Kheo thì bạn sẽ giữ bao nhiêu 
giới? Nếu bảo là 250 giới thì chỉ đúng với người 
Việt và Trung Hoa thôi. Vì Tỳ Kheo Nam Tông chỉ 
có 227 giới và Tỳ Kheo Tây Tạng 253 giới. Tất cả 
đều là Tỳ Kheo, đều bắt nguồn từ đức Phật, tại 
sao lại có sự khác biệt như vậy? Ai đã cắt bỏ, thêm 
bót những giới luật trên? Không cần nói đến giới 
luật của Nam Tông hay Tây Tạng, riêng 250 giói 
của Tỳ Kheo Đại Thừa Việt Nam, Trung Hoa, 
ngày nay có ai giữ đúng được con số ấu không? 
Tôi có nói chuyện về vấn đề này với một số quú 
Thầy, hầu hết đều công nhận rằng có rất nhiều 
giới nhỏ không còn thích hợp với thời đại xã hội 
ngàu nay. Nhưng không ai dám sửa đổi vì cho 
rằng mình không có thấm quwền gì mà sửa đổi 
giới của Phật. Nếu làm vậy thì sợ mang tội đối với 
Tam Bảo, hai là sẽ bị người khác chửi rủa. Thôi thì 
giới của Phật đặt ra bao nhiêu thì cú giữ bấy 
nhiêu, còn mình giữ được bao nhiêu hay bấy 
nhiêu. Ngoài giới Thanh Văn ra còn có giới Bồ 
Tát, Giới Thập Thiện. Thích thọ cho nhiều mà có 
giữ được đâu? 


Giới luật của Phật chế ra xưa kia tùy thuộc vào 


26 


bối cảnh phong tục tập quán của xã hội Ấn thời 
bấu giờ. Ngày nay muốn cai dân trị nước một cách 
hữu hiệu, các chính phủ cũng phải sửa đổi luật 
pháp cho hợp thời thế, không những hợp với tình 
thế quốc nội mà cũng phải hợp với sự biến chuyến 
của quốc tế nữa. Đương thời, sau khi chế giới, đức 
Phật đâu có độc tài, lúc cần ngài cũng uyếển 
chuyến khai thị sửa đổi kia mà (ở đâu nói về 
những giới Ba Dật Đề, Pacittiua, trở đi). 


Bàn về giới luật, tôi không có tham vọng sửa đổi 
vì tôi dư biết là không ai dám cả gan sửa đổi giới 
luật của Phật, dù đó là một Tăng Thống hay Đại 
Lão Hòa Thượng. Mục đích của tôi muốn nhắc 
nhở bạn, nếu thọ giới thì đừng thọ cho nhiều để 
khi dễ kẻ khác, khi giữ giới thì đừng cho mình 
trong sạch hơn kẻ khác, khi học giới thì nên ý thức 
giới luật không phải là giới điều bất di bất dịch mà 
chỉ là phương tiện. 


Dù muốn dù không, giới luật của Phật đã có hơn 
2500 tuổi rồi, kính lão đắc thọ, điều mình có thể 
làm được là lập ra những giới mới thích hợp với 
thời đại hơn. Đây là trường hợp giới Tiếp Hiện của 


27 


Thầy Nhất Hạnh. Trong những giới mà tôi được 
biết, có thể nói giới Tiếp Hiện là giới hợp lý và 
hợp thời nhất với xã hội ngày nay. Tiếp Hiện có 
14 giới, nhưng tôi thích nhất 2 giới đầu. 

Giới thứ nhất. Không được thờ làm thần tượng bất 
cứ một chủ nghĩa hay một lú thuyết nào, kể cả chủ 
nghĩa và lý thuyết Phật Giáo. Những hệ thống 
giáo lú trong Đạo Phật phải được nhận thúc như 
những pháp môn hướng dẫn tu tập mà không là 
những chân lớ tuyệt đối để bảo vệ và thờ phụng. 
Giới thú hai Không được vên trí rằng những kiến 
thúc mình hiện có là những chân lý bất di bất 
dịch, như thế để tránh sự trở thành cố thủ và hẹp 
hòi. Phải học thái độ phá chấp và cởi mở để đón 
nhận quan điểm của ké khác... 


Đến đây xin bạn đọc đừng hiểu lầm là tôi quảng 
cáo cho Thầy Nhất Hạnh. Vì tôi chưa thọ giới Tiếp 
Hiện và có lế sẽ không bao giờ thọ thêm giới nào 
nữa. Tôi đã thọ quá nhiều giới luật rồi, nào là giới 
Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, rồi thêm 24 giới của Kim 
Cang Thừa Tây Tạng. Giới luật đã làm tôi ngộp 
thở vì tôi dại dột không nhận ra chúng chỉ là 
những giới điều. 


28 


Cho tới bây giờ, giới luật của các tôn giáo thường 
có tính cách tiêu cực, cấm làm cái này cấm làm cái 
kia, nếu lỡ làm thì phạm tội, gọi chung là giới cấm. 
Nếu cần thọ giới, tôi sẽ đi tìm giới tích cực, đó là 
những giới khuyên ta nên làm điều lợi ích. Xin lấu 
thí dụ để hiểu: 


Giới tiêu cực Giới tích cực 

Không được trộm cắp Nên bố thí, giúp đố kẻ 
nghèo khó 

Không được sát sinh Nên tìm cách cứu 


mạng sinh vật 
Không được tham sânsi Nên học thương yêu, 
hiểu biết 


Mới nhìn qua, bạn có thể thấy hai cái không khác 
nhau mấy, nhưng thật ra khác nhau nhiều lắm. 
Nếu học giới tích cực bạn sẽ thấy cuộc đời mang 
một màu sắc mới, không còn màu sắc của ảm 
đạm, u buồn, đáng ngán. Một người biết thương 
uêu giúp đỡ kẻ nghèo khó làm sao có thể ăn trộm 
ăn cắp được? Giới tích cực bao trùm giới tiêu cực, 
nhưng giới tiêu cực không bao trùm được giới tích 
cực. 

Tôi không trộm cắp nhưng tôi cũng không bố thí 


2D 


giúp đố ai cà. 

Tôi không sát sinh nhưng ai chết thì mặc kệ, đâu 
liên quan gì đến tôi. 

Giới tiêu cực là những hàng rào ngăn cấm. Giới 
tích cực là những chân trời mở rộng thênh thang, 
những cánh đồng bát ngát đón mời ta vào thế giới 
tự tại và do đó không thể gọi là giới được vì giới 
túc là hàng rào. Chỉ vì so sánh với giới tiêu cực 
nên tạm gọi là giới tích cực mà thôi. 


30 


31 


ĂN CHAY, ĂN MẶN 


Trong một chuyến hành hương sang Ấn Độ, trên 
máy bay vào giờ ăn có vài vị Sư Nam Tông ăn thịt 
do chiêu đãi viên đưa tới. Thấy thế vài phật tử 
Việt Nam xì xào với nhau: "Mấy ông Thầy này tu 
hành kiểu gì mà ăn mặn, không biết từ bi chỗ 
nào!". 


Một dịp khác, có một thầy Việt Nam đi cùng với 
phật tử đến viếng thăm một trung tâm Phật Giáo 
Tây Tạng. Không biết thầu này thơ thấn làm sao 
mà lại đi ngang nhà bếp thấy họ đang xào nấu thịt 
bò, trở ra nói với phật tử: "Trời ơi, ở đây họ ăn 
thịt". 


Quan niệm của đa số phật tử Việt Nam là người tu 
hành không được ăn thịt, nếu ăn thịt thì không 
phải kẻ tu hành. Trong khi đó phật tử các nước 
Nam Tông khi nhìn vào người tu hành Bắc Tông 
thì họ nói: "Tu hành gì mà lại ăn chiều, không giữ 


^ 


đúng giới luật của Phật". Khi thấy quú thầy ăn 
chay, họ hỏi: "Bộ quý Thầy theo Đề Bà Đạt Đa 
hay sao?". Nếu không may, Thầy nào thành thật 
trả lời: "Truyền thống chúng tôi tu hành phải ăn 
chay" thì họ bẻ lại ngay: "Trâu ngựa kia ăn chau 
ăn cỏ, vậy chúng cũng tu hành sao?". 


Người ăn chay thì hãnh diện cho mình tu thật. 
Còn người ăn mặn nhưng ngày ăn một bữa thì 
cho mình tu đúng lời Phật dạu. 

Là du tăng có dịp lang thang qua các Tu-Viện 
không phải truyền thống Việt Nam nên tôi thông 
cảm, không bênh bên nào cả. Tôi chỉ nói về kinh 
nghiệm cá nhân của mình để bạn đọc tùy ý lựa 
chọn. 


Trước hết, trở về dòng lịch sử. Xưa kia đúc Phật và 
chư tăng đi khất thực, ai cho gì thì các ngài ăn cái 
đó, không đòi hỏi phân biệt chay mặn. Trong bộ 
Mahavagga có vài giới cấm Tỳ Kheo không được 
ăn thịt của một số loài vật như: voi, ngựa, sư tử, 
rắn và chó. Như thế có nghĩa là được quyền ăn 
những loại thịt khác. Khi đi khất thực, Tỳ Kheo 
được phép ăn năm thứ thịt, gọi là ngũ tịnh nhục: 


33 


1. Thịt ăn mà không thấy người giết. 

2. Thịt ăn mà mình không nghe tiếng của con 
vật kêu la. 

3. Thịt ăn mà mình không nghi người ta giết vì 
mình và cho mình ăn. 

4. Thịt của con thú tự chết. 

5. Thịt của con thú khác ăn còn dư. 


Cũng cần thông cảm là khi đi xin ăn, một vị khất 
sĩ không thể nào đòi hỏi thí chủ phải cúng cho 
mình thú này thú kia theo khẩu vị và ú thích của 
mình được. Hơn nữa khi đi khất thực, nhiều khi 
phải đi đến những làng mạc xa xôi hẻo lánh nơi 
mà thí chủ đa số không phải là phật tử. 

Khi đi khất thực, ai cho gì mình ăn cái nấy, đây là 
một phương pháp tu hành rất hay, nó tập cho ta 
bỏ tánh ham ăn ngon, ăn nhiều, bỏ tánh đòi hỏi 
cao lương mỹ vị, tăng trưởng hạnh tri túc và tánh 
bình đắng. Điển hình là Đại Đức Pindola 
Bharadvaja (Tân đầu Lô Phả La Đọa) đã thản 
nhiên ăn ngón tay của một người cùi rụng rơi vào 
bình bát của ngài, khi người này cúng dường vật 
thực. Ở trường hợp này ta thấy việc ăn chay hau 
ăn mặn không còn là một vấn đề nữa. Ngoài ra 


34 


trong giới Pratimoksha của Tỳ kheo, dù là 227 giới 
của Tiểu Thừa hau 250 giới của Đại Thừa đều 
không có giới nào cấm ăn thịt cả. Do đó một Tù 
Kheo ăn thịt lạt hau thịt mặn, không thể bị xem là 
phạm giới được. 


"Ăn mặn nói ngau, hơn ăn chay nói dối". Câu nàu 
không có nghĩa khuyên người nên ăn mặn mà cốt 
cảnh tỉnh người ăn chay. Vì có nhiều người ăn 
chay dễ dàng nên sinh lòng kiêu mạn, tự cho mình 
hơn người rồi khinh người ăn mặn. Hoặc có người 
mới bước vào Đạo đã ăn chau trường ngay, cốt để 
người khác khen ngợi. Ăn chay như vậy là do lòng 
háo danh mà ra. 


Tại sao phật tử Đại Thừa lại có giới ăn chay? 
Trong hai kinh Đại Thừa: Lăng Già và Đại Bát 
Niết Bàn, đức Phật dạy đệ tử không được ăn thịt 
cá. Đại ý trình độ chư Tỳ Kheo lúc ban đầu còn 
thấp kém, chưa có thể lãnh thọ giáo pháp Đại 
Thừa nên Phật nói pháp Tiểu Thừa, phương tiện 
cho các Thầy dùng ngũ tịnh nhục. Sau này trình 
độ các Thầy khá hơn, lãnh thọ được pháp Đại 
Thừa nên Như Lai cấm tuyệt không cho ăn thịt cá 


35 


nữa. Nếu còn ăn các thú ấy thì còn phạm giới sát 
sinh, không trực tiếp thì cũng gián tiếp sát sinh, 
làm mất hạt giống từ bi. Sau nữa Đại Thừa có kinh 
Phạm Võng nói về Bồ Tát giới: gồm 10 giới trọng 
và 48 giới khinh, trong đó giới khinh thú 3 cấm ăn 
thịt. Bởi thế người nào thọ giới Bồ Tát phải trường 
trai. 


Gần đâu năm 1987, Thượng Tọa Đức Niệm soạn 

dịch quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, gồm 6 giới trọng 

và 28 giới khinh, trong đó không bắt phải trường 

trai nữa mà phải giữ ít nhất 6 ngày chay trong một 

tháng (giới khinh thú 7). 

Nếu ta thích ăn chay vì lòng từ bi hoặc giữ giới Bồ 

Tát thì ta cứ việc ăn chay, nhưng đừng nên chỉ 

trích coi thường người ăn mặn, vì họ cũng có lú 

của họ. 

Ngoài ra vào thời đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đã yêu 

cầu Phật ban hành thêm năm điều sau đây trong 

giới luật của hàng xuất gia: 

1. Tỳ Kheo phải sống trọn đời trong rừng. 

2. Tỳ Kheo phải sống đời du phương hành khất. 

3. Tỳ Kheo phải đắp y Pamsakula (u may bằng 
những mảnh vải lượm ở đống rác hoặc nghĩa 


36 


địa). 
4. Tỳ Kheo phải sống dưới gốc câu. 
5. Tỳ Kheo phải ăn chay suốt đời. 
Với lòng từ bi và đức khoan dung, đức Phật tuyên 
bố rằng các đệ tử của ngài được tự do hành động 
về năm điều này, muốn áp dụng hay không cũng 
được. Ngài không bắt buộc phải theo chiều nào 
nhất định. 
Vì lú do này nên khi thấy quý thầy ăn chay, các 
Sư Nam Tông mới nói: "Bộ quý thầy theo Đề Bà 
Đạt Đa hay sao?". 
Nên biết ngày nay chỉ có chư tăng Việt Nam, 
Trung Hoa và Đại Hàn là còn truyền thống ăn 
chay, các nước khác đều ăn mặn. Nhất là Tây 
Tạng, không những ăn thịt mà lại ăn cả ba bữa 
nưa. 


Trong giới Bồ Tát của Tây Tạng gồm 18 giới trọng 
và 64 giới khinh, không có giới nào cấm ăn thịt cả. 
Tôi đã thọ giới nàu với Ganden Tripa Rinpoché 
thứ 98 tại institut Vajravogini trong dịp lễ Điểm 
Đạo Yamantaka Tantra năm 1987. Cùng lúc ấu 
tôi cũng thọ giới Kim Cang Thừa gồm 14 giới 
trọng và 10 giới khinh. Trong 24 giới này cũng 


37 


không có giới cấm ăn thịt. Bởi vậu chư Tăng và 
các Lạt Ma Tây Tạng ăn thịt như thường, nhất là 
thịt Yak (một loại bò núi rất to). 


Một lần trong buổi thuyết pháp của Thrangu 
Rinpoché (một vị Lạt Ma cao cấp của phái 
Kagvupa), có người hỏi: "Tại sao các Sư Tây Tạng 
không ăn chay?" Thrangu Rinpoché trả lời:"Dân 
Tây Tạng giết một con Yak nuôi được 10 người 
trong một tháng, trong khi đó nếu rửa và nấu một 
bó cải làm chết biết bao côn trùng sâu bọ mà chỉ 
nuôi được một người trong một bữa. Vậy thì cái 
nào lợi và ai sát sinh nhiều hơn?". 

Không biết bạn đọc có đồng ú không? Nhưng theo 
tôi câu trà lời của Thrangu Rinpoché cũng chỉ là 
một lối biện hộ cho người ăn thịt mà thôi. Ta có 
thể tranh luận mãi về vấn đề nàu, vì người ăn thịt 
sẽ có lú lế của người ăn thịt và người ăn chay cũng 
có lú lế của người ăn chay. Không ai chịu thua ail 
Tu hành đâu phải để ăn thua đủ với nhau mà 
dành phần thắng về mình. 


Như vậy ăn chau hay ăn mặn cái đó tùy ý bạn. 
Nhưng nếu là người muốn tu hành thì chắc bạn sẽ 


38 


đồng Ú với tôi rằng chúng ta ăn để sống chứ 
không phải sống để mà ăn. Ăn để nuôi thân, cho 
thân có súc khỏe để tu hành, hoặc nếu không tu 
thì cũng làm sao tránh khỏi bệnh tật, sống đời an 
vui. 


Có câu "bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu 
xuất", có nghĩa là mọi căn bệnh đều vào từ miệng 
và mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Con người có 
hai phần: thể xác và tinh thần. Người đời thường 
chỉ lo cho thể xác, còn người tu lo tinh thần. Có 
nhiều người tu ăn chay chỉ ăn rau luộc chấm nước 
tương vì cho rằng việc ăn uống không quan trọng, 
việc tu niệm quan trọng hơn. Sau một thời gian cơ 
thể thiếu sinh tố dinh dưỡng, bệnh hoạn đủ thú, 
lúc đó liền đổ tại nghiệp. Tôi thấy cái đó đúng là 
tại nghiệp, nghiệp vô minh không biết ăn uống 
đúng với luật dưỡng sinh. Thân thể ví như chiếc 
bè để qua sông sinh tử đến bờ Niết Bàn. Muốn 
qua sông mà không săn sóc chiếc bè, để bè mục 
nát, chưa đến giữa dòng bè đã tan rã, như vậu có 
đến được bờ bên kia không? 


Ăn chay là điều rất tốt nhưng nên ăn chau một 


39 


cách thông minh. Những hành giả Yogi Ấn Độ ăn 
uống rất kỹ lưỡng. Họ chia thúc ăn theo ba loại: 
tamasique, rajasique và sattvique. 

Thức ăn tamasique là những loại có tính chất làm 
hại cơ thể tiêu hao nguyên lực và làm tâm trí hôn 
ám đần độn. Đó là thức ăn thiu chua hoặc quá 
chín, thịt cá, hành tói, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, 
đồ hộp, đồ đông lạnh, v.v... Ăn quá no cũng được 
xem là tamasique. Hành giả Yogi tuyệt đối tránh 
ăn những loại thức ăn nàu. 

Rajasique là những loại kích thích cơ thể, tâm trí 
và cảm xúc. Nó kích thích luôn cả đam mê và làm 
mất tự chủ. Hành giả Yogi cố tránh những thú nàu 
càng nhiều càng tốt. Đó là trứng, cà phê, trà, đồ 
gia vị mạnh, quá chua, quá đắng, đường trắng, 
bột trắng, đồ hóa học, v.v... Ăn quá nhanh hoặc 
ăn nhiều thứ trộn lẫn cũng được xem là rajasique. 
Người tu thiền ăn những thứ này dễ bị loạn tưởng 
chi phối. 

Sattvique là loại thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, đầu 
đủ sinh tế, dễ tiêu, giúp cho tâm trí bén nhạy, 
sáng suốt và vắng lặng. Đây là thúc ăn chính của 
hành giả Yogi, gồm ngũ cốc, hoa quả, rau cải 
tươi, bơ, sửa, fomage, đậu hạt, mật ong, nước trái 


40 


cây, nước suối, v.v... 

Người ăn chay nên ăn những thức ăn sattvique, 
nhưng cũng phải biết ăn theo thời tiết bốn mùa, 
tùu theo phong thổ và tạng âm dương. 


41 


THẦY TU CÓ VỢ 


Đúng theo Đạo Phật thì người xuất gia (mà chúng 
ta quen gọi là Sư Tăng) không được lập gia đình. 
Chữ Sư có nghĩa là Thầy, chỉ có Thầy Tăng mới 
không được quyền có vợ, còn những ông thầu 
khác như giáo sư (thầu dạy học), Kỹ sư (thầu kỹ 
thuật), Kiến trúc sư (thầu vẽ kiểu nhà), võ sư (thầu 
dạy võ) v.v... những ông thầu nàu được quyền có 
vợ chú! Ngay cả Đạo sư (thầy dạy Đạo) cũng có 
vợ được nếu đạo sư đó không phải là Tăng. 


Gần đây có một số phật tử Việt Nam theo học 
Đạo với các Thầy Lạt Ma Tây Tạng. Những phật 
tử nàu thường vẫn còn khái niệm Thầy tu không 
được có vợ. Vì thế nên có một cô phật tử ở 
Canada đến nói với tôi rằng: "Con theo học với vị 
Lạt Ma này được hai tháng nhưng sau khi biết ông 
ta có vợ thì thôi, không theo học nữa". 


Giá trị đạo đức của một ông Thầy không nên 


42 


được đánh giá trên việc ông ta có vợ hay không có 
vợ. Ở Nhật Bản các vị Tăng đa số đều có vợ. Có 
nhiều chùa, sau khi vị trụ trì mất thì con của họ 
lên thay thế làm trụ trì. Có hai vị thiền sư Nhật nổi 
tiếng là Shunrvu Suzuki (1905-1971) tác giả 
quyển "Thiền tâm, Sơ tâm" (Zen mind, Beginner s 
mind) và Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) tác 
giả bộ "Thiền Luận". Khi nói về hai vị nàu, nhiều 
người gọi họ là Đại Sư. Tôi tự hỏi không biết 
những người này có biết là hai Đại Sư của họ có 
vợ chăng? Nếu biết thì có còn gọi là Đại Sư nữa 
không? 


Riêng theo truyền thống Tây Tạng thì có hai loại 
Lạt Ma. Lạt Ma Tăng không có vợ và Lạt Ma cư sĩ 
có vợ con. Chữ Lạt Ma (Lama) là dịch từ chữ 
Phạn Gưưu có nghĩa là Đạo Sư, vị Thầy chỉ đạo. 
Phật Giáo được truyền vào Tâu Tạng khoảng thế 
ký thứ 8 do Padma-sambhava (Liên Hoa Sanh), 
vị nàu là một Đạo Sư nổi tiếng về Mật Giáo, xuất 
thân từ tu-viện Vikramasila, một tu-viện lớn ngang 
hàng với Nalanda. Padmasambhava có hai người 
vợ và cũng là hai đệ tử lớn. Chính ông đã sáng lập 
ra phái Nụingmapa (Cổ Mật), trong phái nàu đa số 


43 


các Lạt Ma đều là cư sĩ nên chuyện có hay không 
có vợ không phải là một vấn đề. Sau đó vào thế 
kớ thứ 11, có thêm hai phái nữa ra đời là Kaguupa 
và Sakuapa. Sơ Tổ Tây Tạng phái Kagvupa là 
Marpa qua Ấn Độ học Đạo với Naropa rồi trở về 
xú dịch kinh truyền Đạo. Đạo Sư Marpa có vợ và 
đệ tử xuất sắc nhất của ông là Milarépa, vị nàu 
không phải là Tăng mà là một đạo sĩ Du Già 
(Yogi, naldjorpa). Đệ tử kế nghiệp Milarépa là 
Gampopa, một vị Tăng nên bắt đầu từ Gampopa 
trở đi đa số đều là Tăng, nhưng vẫn còn một phần 
ba là cư sĩ. Kế nghiệp Gampopa là Karmapa, bắt 
đầu từ vị này thì có sự tái sinh trở lại ngôi vị mình 
cho tới Karmapa thứ 16, vị này mới mất năm 
1982. Karmapa là vị lãnh đạo tối cao của phái 
Kagvupa, tương đương với đức Đạt Lai Lạt Ma. Vị 
Karmapa thứ 15 cũng có vợ. Sơ Tổ của phái 
Sakuapa là Sachen Kunga Nvwingpo cũng có vợ và 
hai vị Tổ kế tiếp chính là hai con trai của ông. Đa 
số Lạt Ma của phái này là cư sĩ, vị lãnh đạo tối cao 
hiện nay là Sakua Trizin. Vào thế ký 14 có phái 
Guélugpa ra đời, Sáng Tổ là Tsongkhapa, một vị 
Tăng. Kế thừa sau này là Gendun Drub, Đạt Lai 
Lạt Ma thứ nhất. Sau khi chết, vị nàu tái sinh trở 


44 


lại mỗi đời, cho tới nay là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 
(Tenzin Gụatso). 


Trong bốn phái lớn vừa kể, ba phái đầu được gọi 
là Hồng Mạo phái (phái mũ đỏ), phái chót là 
Hoàng Mạo phái (phái mũ vàng). Phái này rất tôn 
trọng giới luật nên đa số Lạt Ma đều là Tăng. 


Kể sơ các dòng phái của Tây Tạng để bạn đọc và 
người nào muốn theo học với Phật Giáo Tây Tạng 
khỏi bị bố ngỡ trước vấn đề "Lạt Ma có vợ". Với 
dân Tây Tạng, một vị Lạt Ma có vợ hay không, 
việc đó không thành vấn đề. Hơn thế nữa, trong 
giáo lú Mật Tông Tây Tạng (Tantravana) có những 
pháp môn mà trong đó hành giả cần phải có vợ 
hau một người nữ cùng tu để tập chuyển hóa 
những năng lực tính dục (énergie sexuelle) hầu 
sớm mau đắc đạo. Đây là một điều mà phật tử 
Việt Nam không thể nào hiểu nổi, nhiều khi còn 
cho đó là bàng môn tả đạo. Và đây cũng là một lớ 
do mà tôi không muốn truyền bá Phật Giáo Tâu 
Tạng sau sáu năm học Đạo với các Lạt Ma. 


Tạm bỏ qua chuyện Sư Nhật hay Lạt Ma Tây 


45 


Tạng có vợ, bây giờ nói đến chuyện Sư thật hoàn 
tục để cưới vợ. Theo truyền thống Phật Giáo ở các 
nước Nam Tông như Thái Lan, Miến Điện, Tích 
Lan, Lào, Cam Bốt, các vị Sư tu hành lâu năm 
hoàn tục vẫn được phật tử kính nể vì họ quan 
niệm rằng vị Sư đó dù đã hoàn tục nhưng kiến 
thức và phẩm chất đạo đức của ông vẫn không 
mất. Ngược lại trong giới phật tử Việt Nam thì lại 
quan niệm việc hoàn tục là một sự thất bại, có 
nghĩa là vị Sư đó tu hành không đến nơi đến 
chốn, không có nghị lực để bị sa ngã, v.v... Vì đa 
số phật tử quan niệm như thế nên các vị Sư hoàn 
tục thường có mặc cảm tội lỗi, hoặc xấu hổ rồi 
đoạn tuyệt hắn với Đạo Phật, không dám bén 
mảng tới chùa nữa. Như vậy không những chùa 
mất đi một vị Tăng mà còn mất luôn một người 
phật tử nữa. Đây là một điều đáng tiếc và quan 
niệm này hãy còn thiếu nhiều thương yêu hiểu 
biết. 


"Chiếc áo không làm nên Thầy tu" kia mài Sao 
chúng ta cú mải vô minh cốế chấp vào hình thúc? 
Tu là phải như thế này, phải như thế kial 

Tù lúc vào chùa đi tu đến nay, tôi đã chứng kiến 


46 


nhiều huynh đệ hoàn tục. Ban đầu tôi cũng bất 
mãn, thầm trách Thầy tôi sao không khuyên răn 
ngăn cản họ. Nhưng rồi với thời gian, tôi hiểu và 
thông cảm, thấy rằng họ còn những bài học cần 
phải học, cần phải hiểu để tiến hóa. Đạo không 
nhất thiết phải học ở trong chùa hay trong kinh 
sách mà Đạo ở khắp mọi nơi. 


Có nhiều phật tử phê phán: "Tội nghiệp Thầy đó 
nghiệp nặng, hoặc Sư Cô đó còn nặng nợ trần 
gian". Họ làm như mình không còn nặng nợ nữa 
vậy. Có biết đâu mình cũng nặng nợ như ai nhưng 
trốn nợ hoặc chưa tới lúc phải trả đó thôi. 


47 


TÌM THÀY TRONG KHUNG 


Đi tìm Đạo tức là đi tìm Thầy. Do đó có câu: "Tầm 
Sư học Đạo". Vì thế chữ Đạo không thể rời chữ 
Sư. Đức Phật là một Đạo Sư, người chỉ đường đến 
Niết Bàn và con đường này được gọi là Đạo Phật. 
Chúa Giê-Su cũng là một Đạo Sư, người chỉ 
đường về nước trời (Thiên Đàng) và con đường 
này được gọi là Đạo Chúa. Ngày nay hai vị Đạo 
Sư này không còn nhưng có các đệ tử đại diện 
cho hai ngài, đó là quú Thầy Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức, hoặc các cha Linh Mục, 
Giám Mục, Hồng Y, v.v... 


* Tìm Thầy hay tìm một người mẫu lú tưởng? 


Trong quyển Vô Ngã, viết năm 1990, chương 
"Liên hệ Thầy trò", tôi có nói là người tu hành ban 
đầu rất cần sự hướng dẫn của một vị Thầy. Nếu 
theo một Thầy lành, ta sẽ trở nên lành; nếu theo 
một Thầy ác, ta sẽ trở nên ác. Do đó người tu 


48 


hành phải sáng suốt lựa chọn cho mình một vị 
Thầy xúng đáng tin tưởng. Nếu lựa chọn đúng thì 
sự tu hành gặp nhiều thiện duyên tiến triển. Nếu 
lựa chọn sai thì có thể thối thất đạo tâm, không 
muốn tu hành, nhiều khi đâm ra hận và chán ghét 
luôn tất cả Thầu khác. 


Ở đâu tôi sẽ không giới thiệu bạn một Thầy mẫu 
lú tưởng mà chỉ nói lên sự nhận xét của tôi về 
chuyện tìm Thầu. 
Tìm Thầy cũng giống như tìm bác sĩ vậy. Khi bị 
bệnh muốn khỏi thì phải đi tìm bác sĩ. Thí dụ 
trong tỉnh bạn ở có 10 ông bác sĩ. Sự đi tìm bác sĩ 
có thể được chia ra làm ba giai đoạn: 

1. Tìm bác sĩ gần nhà nhất. 

2. Tìm bác sĩ nối tiếng hoặc do người quen 

giói thiệu. 

3. Chính mình đi hết 10 ông bác sĩ. 
Khi mới bị bệnh, bạn sẽ tìm đến một ông bác sĩ 
gần nhà nhất. Nếu bệnh của bạn không nặng lắm 
và ông ta cho thuốc chữa khỏi thì bạn không cần 
tìm một ông bác sĩ khác nữa. 
Nhưng nếu bệnh của bạn thuộc loại nan y và ông 
ta không chữa khỏi, hoặc bạn đi chữa nhiều lần 


49 


mà không thấy khá thì lúc đó bạn sẽ cảm thấu cần 
phải tìm một ông bác sĩ khác khá hơn. Bạn có thể 
tìm đến một ông bác sĩ nổi tiếng trong vùng hoặc 
nhờ người quen giới thiệu. Nếu ông bác sĩ nàu 
chữa bạn hết bệnh hoặc bạn cảm thấy bệnh tình 
thuyên giảm thì bạn sẽ tiếp tục đến với ông ta và 
không cần đi tìm một bác sĩ khác nữa. Nhưng nếu 
ngay cả ông bác sĩ nổi tiếng nàu cũng không chữa 
bạn hết bệnh được thì giải pháp thứ ba là bạn 
phải tự mình chịu khó đi khám hết 10 ông bác sĩ 
trong vùng, may ra sẽ tìm được một ông chữa cho 
bạn khỏi bệnh. 

Trong trường hợp cả 10 ông bác sĩ trong tỉnh cũng 
không chữa hết bệnh thì có lẽ bạn phải chịu khó 
lặn lội sang tỉnh lân cận để tìm bác sĩ khác. Và đâu 
là một giải pháp thú tư. Ta có thể tiếp tục đưa ra 
nhiều giả thuyết và sẽ có nhiều giải pháp khác 
nhau. Nhưng tôi tạm ngưng ở ba giai đoạn đầu. 


Đi tìm Thầy học Đạo cũng tương tự như vậy. Bình 
thường chúng ta không bao giờ nghĩ chuyện tới 
chùa. Đến khi trong nhà có ai bệnh, ai chết cần 
phải cầu an, cầu siêu thì lúc đó ta đến đại một 
chùa nào gần nhà có Thầy cầu an, cầu siêu. Nếu 


50 


bệnh của ta chỉ là bệnh cần tín ngưỡng, cần cầu 
xin ơn trên gia hộ thì tất cả chùa nào có đầy đủ 
tượng Phật trang nghiêm, có quý Thầy tụng niệm 
nhịp nhàng hợp nhĩ là có thể cứu khổ cho ta được 
rồi. 

Nhưng có những người sau thời gian cầu an, cầu 
siêu bỗng nhiên nghe lòng chán ngán cuộc đời vô 
thường, muốn tìm hiểu nhiều hơn và bắt đầu 
thỉnh kinh sách về đọc. Càng đọc càng thấm thía, 
muốn tìm hiểu hơn, muốn đi nghe thuyết pháp, 
muốn tu thiệt, muốn ngồi thiền, trì chú, v.v... Nếu 
vị Thầy trụ trì ở đó ngoài việc ứng phú, tụng kinh 
làm đám, còn biết giảng Đạo thuyết pháp thì quá 
tốt, ta sẽ không cần phải đi tìm Thầy khác học 
Đạo. Nhưng nếu sau một thời gian học Đạo với 
Thầy, ta cảm thấy mình thông minh quá, học đâu 
hiểu đó và hình như Thầy cứ giảng đi giảng lại 
hoài những đề tài cũ rích. Đến đây ta sẽ nảy lên Ú 
niệm muốn ởi tìm Thầu khác giỏi hơn. Đây chính 
là giai đoạn hai: đi tìm Thầy nổi tiếng hoặc nghe 
đồn về Thầy nào giỏi. Nhiều người ở Pháp, Mỹ 
mua vé về Việt Nam xin làm đệ tử Thầy Thanh 
Từ, hoặc ở Việt Nam thì muốn sang Pháp tu học 
với Thầy Nhất Hạnh, hoặc gần đây có một số 


51 


người muốn sang Ấn Độ, Dharamsala, làm đệ tử 
của đức Dalai Lama, hoặc các Lạt Ma Tây Tạng vì 
cho rằng các Lạt Ma tu cao hơn, nhiều thần thông. 
Họ đâu biết rằng Phật Giáo Tây Tạng cũng có 
những lủng củng nội bộ, chia rẽ tông phái, thù 
hiềm lẫn nhau. 


Anh A thích tu theo Thầu Thanh Từ thì cú để anh 
theo. Cô B thích theo Thầy Nhất Hạnh thì cứ để 
cô theo. Chị C thích theo Thầu Tây Tạng thì cú để 
chị theo. Chúng ta là những người đang ởi trong 
sa mạc nắng chói, cần tìm bóng mát. Các vị Thầu 
là những bóng cây che mát. Sao ta lại dại dột chia 
rẽ, níu kéo nhau, muốn mọi người phải theo về 
ông Thầy của mình, Thầy mình là giỏi nhất, là bậc 
chân tu đắc đạo. 


Song le, có những người theo học với Thầy nổi 
tiếng trong một thời gian mà vẫn không thỏa mãn, 
còn nhiều nội kết đau khổ trong lòng chưa giải tóa 
được. Đến đây ta bước sang giai đoạn ba là lên 
đường tham vấn tất cả Thầu khác. Điều này xưa 
kia các thiền sư Trung Hoa đã có làm, gọi là hành 
CƯỚC. 


52 


Thông thường giai đoạn ba ít có người đến vì đa 
số dừng lại ở giai đoạn hai. Khi được làm đệ tử 
của một Thầy nổi tiếng, có ai dại gì mà lại bỏ đi. 
Nếu có bỏ đi thì chắc phải tìm Thầy nổi tiếng hơn 
nữa, hơi đâu mà đi tìm một Thầy vô danh tiểu tốt. 
Được làm đệ tử của một Thầy nổi tiếng, dù không 
đắc đạo đi nữa, cái Ta (ngã) của mình không 
nhiều thì ít cũng được hưởng lâu danh của Thầu. 


Sau giai đoạn ba còn nhiều giai đoạn tìm Thầy 
nữa, nhưng theo tôi, có một giai đoạn sau cùng 
mà rất ít ai nghĩ tới, đó là giai đoạn mà ta không 
còn là đệ tử của một cá nhân ông Thầy nào nữa, 
mà là đệ tử của một bóng cây, một dòng sông, 
một đám mây, một cơn mưa, một ông già, một em 
bé, v.v... 


Trong quyến "Câu chuyện dòng sông" của 
Hermann Hesse, Siddharta đã gặp và biết đức 
Phật là một Đạo Sư đắc đạo nhưng anh ta vẫn 
không theo, trở về ngồi bên dòng sông, lắng nghe 
dòng sông. Không phải vì Phật là một Đạo Sư nổi 
tiếng mà ta phải cố bám chạy theo. Không phải vì 
tôi là một tu sĩ Phật Giáo mà tôi phải luôn luôn ca 


53 


tụng Đạo Phật. Vì Đạo Phật không phải là chân lứ 

mà chỉ là con đường dẫn đến chân lý. Các Đạo 

khác cũng vậy, không phải là chân lú mà chỉ là 

con đường dẫn đến chân lú. Tôi đến với Đạo Phật 

vì tôi có nhân duyên và hoàn cảnh nhiều hơn đối 

với Đạo khác. 

Trên đây là ba giai đoạn thông thường của sự tìm 

Thầy. Trong mỗi giai đoạn chúng ta đều mang 

theo một cái khung về ông Thầy. Đó là những 

khái niệm cứng ngắc sẵn có của ta về một ông 

Thầy lú tưởng. Thí dụ theo tôi thì một ông Thầu lú 

tưởng phải như sau: 

-_ Hiền như Bụt. 

-  Khðờ khạo không biết gì về chuyện đời. 

-_ Sống kham khổ, ăn mặc thô sơ. 

- Suốt ngày chỉ biết gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật. 

Nếu tôi thích ứng phú thì tôi sẽ thêm vào: 

-_ Thầy phải biết tán tụng đúng điệu miền Trung, 
tán rơi, tán xắp, tán trạo, v.v... 

- _ Thầy phải biết làm sớ làm điệp ... 

Hoặc nếu tôi biết đôi chút về giáo lý thì thêm: 

-_ Thầy phải biết tất cả giáo lớ căn bản. 

-_ Thầy phải biết giảng kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, 
Kim Cang, v.v... 


54 


Nếu tôi thích tu Thiền thì sẽ thêm: 

-_ Thầy phải có định lực này nọ... 

- Thầy phải ngồi thiền suốt ngày hay ít nhất là 
bốn tiếng một ngày... 

Hoặc nếu thích Mật Tông thì: 

- Thầy phải biết làm bùa vẽ chú, từ ma yếm 
QUỦ, V.V... 

Cú thế, cái danh sách tiêu chuẩn về Thầu lú tưởng 

của tôi dài hay ngắn tùu theo sự hiểu biết nhiều 

hay ít về Đạo. Sau đó tôi đóng khung cái danh 

sách này rồi mang nó đi tìm Thầy. Nếu thấy Thầy 

nào hợp với những tiêu chuẩn ấn định trong 

khung thì tôi cho Thầy đó xứng đáng làm Thầu 

của tôi, là một Thầy tu chân chính. 


Chúng ta thường khao khát đi tìm một Thầy chân 
tu đạo đức. Nhưng chân tu đạo đức của ai? Của ta 
hay của ông Thầy đó? Chân tu của ta có nghĩa là 
gì? Đạo đức theo ta là sao? Phải chăng là những 
tiêu chuẩn đóng khung của ta? Ta đi tìm ông Thầu 
tự thân hay đi tìm ông Thầy trong khung của 
mình? 

Thầy tôi phải như thế này, phải như thế nọ! Thầu 
tu không được như thế này, không được như thế 


55 
kial 


Trước khi đi tu, tôi đã học đến cử nhân vật lý 
(licence de phụsique) ở Đại Học Orsay. Khi đi tu, 
tôi nghĩ rằng bằng cấp thế gian không có ích lợi gì 
và cũng không có gì đáng để phô trương, vì Đạo 
Phật há chẳng dạy buông xả hết saol Thế nhưng 
sau khi vào chùa tôi thấy quú Thầy hay trưng 
bằng tiến sĩ (Ph.D) ra, và nhiều Thầy khuyên tôi 
nên trở lại Đại Học để lấy bằng tiến sĩ, vì thời nau 
nếu có bằng cấp cao thì dễ làm Đạo, nói người ta 
mới nghe, mới nể. Nghe nói hợp lú nên tôi cũng 
tính đi học lại để lấy bằng Ph.D, nhưng một hôm 
ngồi nói chuyện với chú Minh Lâm, chú nói một 
câu làm tôi tỉnh ngộ: "Sao quú Thầy cứ tốn thì giờ 
theo đuổi bằng cấp ngoài đời làm chi! Xá lợi Phất, 
Mục kiền Liên đâu có bằng Ph.D mà vẫn đắc 
đạo". Cuối cùng tôi đã nghe lời chú nên tới na tôi 
vẫn không có bằng Ph.D. Nói vậu bạn đừng hiểu 
lầm cho tôi chống báng bằng cấp. Bằng cấp chỉ là 
bằng cấp, tự nó vô hại, chỉ có những khái niệm về 
bằng cấp mới là nguy hiểm mà thôi. Bằng cấp 
dùng để chúng minh trình độ kiến thúc. Ngàu nau 
với sự tiến bộ của khoa học, bạn có thể tham khảo 


56 


tất cả Tam Tạng Kinh Điển anh ngữ trên hệ thống 
Internet ngay nơi phòng ngủ của mình nếu bạn có 
máu vi tính. Với Internet bạn có thể mở mang kiến 
thúc của mình 24 tiếng trong ngày nếu bạn muốn 
mà không cần phải vào Đại Học hay Thư Viện. 


57 


TÌM THẦY ĐẮC ĐẠO 


Theo tôi nghĩ, không phải ai cũng muốn tìm Thầy 
đắc đạo, vì đa số chỉ cần một Thầy hướng dẫn 
tinh thần là đủ. Tuy nhiên ước muốn tìm Thầy đắc 
đạo không phải là không có, nhất là đối với người 
muốn tu hành thực sự, muốn giải thoát luân hồi 
càng sớm càng tốt. Là phật tử, chắc bạn cũng biết 
thời nay là thời mạt pháp, cách Phật xa hơn 2500 
năm, tìm đâu ra Thầy đắc đạo? Mà đắc đạo theo 
bạn là thế nào? Có phải khi nhìn vào bạn, ông 
Thầy đó liền biết quá khú, vị lai của bạn không? 
Nếu vậy thì Thầy đó có khác gì thầy bói tướng? 
Có phải Thầy đó biết trừ ma yếm quủ, làm cho gia 
đạo của bạn được bình an không? Nếu thế thì đó 
là thầu bùa, thầy pháp rồi. 


Đắc đạo có phải ngồi thiền nhập định suốt ngàu 
suốt đêm không? Ở Ấn Độ có nhiều đạo sĩ Fakir 
có thể ngồi hoặc nằm suốt ngày trên những bàn 
chông hoặc đứng một chân, giơ một tay suốt cả 


58 


tuần cả tháng. Theo bạn nghĩ, mấy ông này có 
đắc đạo không? 


Đắc đạo có phải là giảng được những bộ kinh lón 
Đại Thừa như Kim Cang, Niết Nàn, Hoa Nghiêm 
không? Mấy giáo sư Đại Học Triết ở Pháp, Bỉ, Mỹ 
cũng giảng được các kinh này và nhiều khi còn 
dẫn chứng đầy đủ hơn quý Thầy nữa. 


Biết trước giờ chết của mình hoặc muốn chết thì 
chết như chuyện gia đình Bàng Long Uấn của 
Thiền Tông, có phải là đắc đạo không? Ở Ấn Độ 
các đạo sĩ Du Già (Yoøgi) luyện tập pháp môn làm 
chủ hơi thở Pranauama có thể tùu ý làm đúng 
nhịp tim hoặc ngưng hơi thở để chôn sống hai ba 
ngày, sau đó sống trở lại như thường. Không biết 
mấy ông nàu đã đắc đạo chưa? Mà cho dù đắc 
đạo đi nữa cũng phải chờ đến khi ông ta chết tự 
tại rồi mới biết là đắc đạo, và như vậy đâu còn ích 
lợi gì cho tôi, nếu có thì chỉ xin hình ông ta đem về 
để lên bàn thờ tôn sùng khấn vái. 


Bạn cho rằng tôi không thích mấy ông Thầy đắc 
đạo sao? Chính vì thích mấy Thầy đắc đạo nên tôi 


59 


đã rời chùa, khăn gói lên đường tìm các bậc chân 
sư đắc đạo. Chữ đắc đạo đã làm tôi sau mê đắm 
đuối trong suốt bảy năm (từ 87 đến 93). Ngoài 
chuyện tìm Thầy đắc đạo, tôi còn muốn đắc đạo 
ngay trong đời này nữa, muốn bắt chước 
Milarépa. Vì thế tôi đã đi tìm học với các Thầy Tâu 
Tạng và nhập thất ba năm. Nhưng bây giờ tôi 
không còn muốn tìm Thầy đắc đạo nữa, chỉ muốn 
tìm Thầy chỉ "Đạo Sống" khác với Đạo Chết. Đạo 
chết là Đạo dạy tu hành để sau khi chết được lên 
thiên đàng hay vào Niết Bàn, v.v...và nhiều lúc chỉ 
vì muốn nhập Niết Bàn hay lên thiên đàng sớm 
mà người ta bỏ quên sự sống hiện tại, đánh mất 
bao nhiêu sinh lực và tiền của. 


Đạo Sống là sống cho ra sống, hiểu được ý nghĩa 
của sự sống, thực hiện an vui hạnh phúc ngay 
trong hiện tại, sống hoà hợp thương vêu với chính 
mình và mọi người, biết chấp nhận cả thiện lẫn 
ác. 


Lúc trước mỗi khi nghe nói ở đâu có Thầy tu cao, 
đắc đạo là tôi liền tìm đến cầu học. Nhưng tôi chỉ 
ở được vài tuần hoặc vài tháng rồi lại bỏ đi. Bởi vì 


60 


tôi không bắt được sự thông cảm hai chiều, có 
nghĩa là trò phải hiểu Thầy chứ Thầy không cần 
hiểu trò. Thầu dạy sao thì nghe vậy, hiểu hau 
không cũng phải làm theo. Có nhiều Thầy còn 
muốn tôi trở thành y hệt như ông ta, trở thành 
hình bóng của ông ta. Nhưng làm sao tôi trở thành 
hình bóng của một người khác được! Do đó cứ thế 
mà tiếp tục tầm Sư học Đạo. Thế rồi có một lần 
tôi đừng lại, tự hỏi làm sao biết được Thầy kia là 
người đắc đạo? Mà đắc đạo là đắc đạo gì? Ở đâu 
nếu bạn giỏi kinh thì có thể trả lời: người đắc đạo 
là đắc cái vô sở đắc, chứng cái vô sở chứng, dĩ vô 
sở đắc cố, cố danh chân đắc. Trả lời như vậy thì 
đúng là tinh thần bát nhã rồi, nhưng thú thật với 
bạn, tôi thấy nó không ăn nhập gì với tôi cả. 


Bạn tu theo Đạo Phật, tôi cũng tu theo Đạo Phật, 
nhưng Đạo Phật của bạn có chắc là Đạo Phật của 
tôi không? Chắc chắn là không rồi. Cũng cùng là 
Phật Thích Ca nhưng Phật Thích Ca trong đầu 
bạn đâu có giống Phật Thích Ca trong đầu tôi. 
Không tin bạn cú nhìn các tượng Phật thì biết. 
Tượng Phật của Trung Hoa, Nhật Bản thì mập 
mạp, đẫy đà; tượng Phật của Thái Lan, Miến Điện 


61 
thì gầy gò, bụng thắt lưng eo. 


Ở gần một Thầy đắc đạo mà không cảm thấy an 
vui hạnh phúc, ngược lại chỉ thấy buồn bực, khó 
chịu thì sự đắc đạo của ông ta có giúp ích gì cho 
mình? Hơn nữa làm sao biết được ông ta đắc đạo? 
Mình chỉ biết người khác đắc đạo khi chính mình 
đã đắc đạo. Nếu chưa được như vậy mà dám cho 
kẻ khác đắc đạo thì đó chỉ là một khái niệm đắc 
đạo chủ quan. Thêm vào đó, đắc đạo nào? Đạo 
Phật chăng? Như đã nói hồi nãy, Đạo Phật có 
nhiều truyền thống, mỗi truyền thống lại có nhiều 
tông phái, mỗi tông phái lại có nhiều khái niệm 
đắc đạo khác nhau. Bởi vậy khi đi tìm Thầu đắc 
đạo, ta cần phải xác định lại cái Đạo mà mình cần 
đắc, sau đó quan sát xem ông Thầu "đắc đạo" mà 
mình theo học có thể hiện cái Đạo mà mình muốn 
đắc hay không? 


Giờ đây, bất cú ai cũng có thể làm Thầy tôi được, 
từ một em bé đến một bà lão. Ngay cả bạn nữa, 
nếu bạn biết sống cho ra sống, tự thân bạn tỏa ra 
niềm vui, tỏa ra tình thương và sự chân thật thì thế 
nào tôi cũng có dịp đến học Đạo với bạn. 


62 


CHƯƠNG II 


l) 


64 


65 


THEO TÂY TẠNG 


Khoảng tháng hai năm 94, tại chùa Đức Viên, San 
dJose, trong một buổi giảng nói về đề tài "Cúu độ 
Mẹ Đất". Có một phật tử đúng lên hỏi: "Nghe nói 
Thầy tu nhập thất với bên Tây Tạng, vậy có gì ha 
xin Thầy kể lại cho phật tử nghe". Lúc đó vì 
không có ú định truyền bá Mật Tông Tây Tạng 
nên tôi đã thông qua và không trả lời trực tiếp. 
Sau này thấy có nhiều sách vở Tây Tạng được 
dịch sang tiếng Việt và một số phật tử Việt Nam 
bắt đầu hâm mộ Tây Tạng nên tôi thấu đến lúc có 
thể nói lên cảm nghĩ của mình. 


Hồi còn học lớp 11, tôi có dịp đọc "Le troisième 
oeil" (con mắt thú ba) của Lobsang Rampa, nói về 
sự huyền bí của Tây Tạng cùng với những buổi lễ 
Điểm Đạo và khai mở thần nhãn của ông. Sau đó 
tôi đã đi mua hết một loạt sách khác của ông ta để 
đọc, nhưng rồi cũng thả trôi vào lãng quên vì phải 
bận học thi cuối năm. 


66 


Sau này có dịp nói chuyện với các Lạt Ma Tâu 
Tạng thì phần đông không biết Lobsang Rampa là 
ai, một số khác nói Lobsang Rampa là người khoe 
khoang bịp đồi. Dù thế nào đi nữa Lobsang 
Rampa cũng đã có công thu hút quần chúng 
phương tây tìm đến Phật Giáo Tây Tạng qua 
những sách của ông. Ngay cả trong giới Việt Nam, 
một số người đọc "Tâu Tạng huyền bí" do Nguyễn 
Hữu Kiệt dịch, cũng dần dà để ý đến Phật Giáo 
Tây Tạng. 


Ngoài Lobsang Rampa, còn có hai người Âu tiên 
phong trong việc thám hiểm và giới thiệu Phật 
Giáo Tâu Tạng đó là bà Alexandra David-Neel 
người Pháp và ông Anagarika Govinda người Đức. 
Hai người nàu đã viết nhiều sách kể lại cuộc hành 
trình và tu học của họ tại xứ Tây Tạng. Những 
sách này rất có giá trị và chính xác, bạn đọc có thể 
tìm thấy những sách này trong phần Thư Mục. 
Nếu đọc để có một khái niệm hay kiến thức về 
Phật Giáo Tây Tạng thì không có gì đáng nói, 
nhưng từ đó mà muốn ởi tu theo Tây Tạng thì bạn 
đọc cần nhớ một điều: hai người trên đã kể lại 
những dữ kiện và sự tu hành của họ tại xứ Tâu 


67 


Tạng cách đâu trên sáu bấu chục năm. Hoàn 
cảnh, không gian, thời gian đã thay đổi. Ngàu nau 
chúng ta không thể làm giống như họ, nghĩa là 
sang tận xú Tây Tạng len lỏi vào các Tu Viện nơi 
rừng sâu, núi thắm để tầm Sư học Đạo vì nhiều lớ 
do : 1/ Tâu Tạng không phải dễ đi, lại nằm dưới 
sự đô hộ của Trung Cộng - 2/ Hiện nau ở Âu Mỹ 
cũng có khá nhiều Trung Tâm Phật Giáo Tây 
Tạng cùng với các vị Lama và Rinpoché, ta có thể 
đến học Đạo trực tiếp với các ngài. Tuy nhiên sự 
học Đạo với Tây Tạng tại Pháp hay Mỹ sẽ không 
giống hoàn toàn như những điều mà bạn đã được 
đọc trong các sách của Alexandra David-Neel hau 
của Anagarika Govinda. Nói như vậy vì chính tôi 
đã lần mò học Đạo với Tâu Tạng từ năm 1987 tới 
nau. 


Năm 1985 tôi bắt đầu vào Chùa Linh Sơn tập sự 
tu học, sau sáu tháng Hòa Thượng Huyền-Vi cho 
phép tôi làm lễ thế phát xuất gia nhập chúng. 
Chương trình tu học ở đây tương đối khá đầy đủ : 
5g30 : Thức chúng 

6g : Lăng Nghiêm, kinh hành 

7g30 : Điểm tâm 


68 


8g : Chấp tác 

l0g : Xem kinh, tự học 
11g45: Ngọ trai 

l3g : Chitịnh 

lág : Vào lóp học 

lóg : Chấp tác 

18g : Tịnh Độ, Cầu Siêu... 
20g : Vào lớp học 

22g : Tọa Thiền 

23g30: An tức 


Như vậy mỗi ngày chúng tôi được học giáo lú hai 
lần vào buổi chiều và buổi tối. Ngoài những bộ 
luật căn bản như Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh 
Sách, chúng tôi còn được học những kinh luận 
khác cùng Sử Học, Hán văn và Pali. Ngoài giờ 
học, Tăng Ni còn được vào Thư Viện tham khảo 
thêm các sách ngoại quốc. Có thể nói đây là một 
điều may mắn cho những ai ham học, vì theo tôi 
biết ở vài chùa khác, các chú tiểu mới xuất gia chỉ 
được học bốn bộ luật Sa Di và hai thời công phu 
mà thôi, không được đụng vào sách vở gì khác. 
Hoặc có chùa thâu nhận đệ tử xuất gia mà không 
dạy dỗ đến nơi đến chốn, chỉ để họ làm lụng suốt 


69 
ngày hoặc tụng kinh làm đám. 


Ngày tôi được thọ giới Sa Di, trong hàng giới Sư 
có hai vị ngoại quốc đó là Guéshé Lobsang 
Tengvé mà chúng tôi quen gọi là Thượng Tọa Tâu 
Tạng và Thượng Tọa Pasadika người Đức. 

Guéshé là một giáo phẩm tương đương với tiến sĩ 
Phật Học. Guéshé Tengvé thuộc phái Guélugpa, 
tức phái Hoàng Mạo. Guéshé Tengvé trước kia tá 
túc tại chùa Linh Sơn gần hai năm trước khi được 
Lama Yéshé và Lama Zopa Rinpoché mời xuống 
Toulouse làm trụ trì Tu Viện Institut Vajravogini. 
Guéshé không biết tiếng Pháp, nhưng nói được 
chút ít tiếng Anh. Thượng Tọa Pasadika trước kia 
đã từng du học tại Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản. 
Trong thời gian ở Ấn Độ,Thượng Tọa học ở Đại 
Học Nalanda nên đã quen thân với quú Hòa 
Thượng Minh Châu, Huyền Vi và Thiện Châu. 
Thượng Tọa là người kiến văn quảng bác, thông 
thạo nhiều thú tiếng (Anh, Pháp, Thái, Ấn,Tâu 
Tạng, Pali, Sanskrit), chính luận án tiến sĩ của 
Thượng Tọa được viết bằng Sanskrit. Từ Ấn Độ 
trở về Âu Châu, Thượng Tọa cũng tá túc tại Tự 
Viện Linh Sơn hai năm trước khi về Đức. 


70 


Vì có nhân duyên với Linh Sơn nên cả hai vị, 
hàng năm đều trở về chùa vào dịp Tết Nguyên 
Đán và lễ Phật Đản. Mỗi lần như vậu tôi lại tìm 
cách gần gũi để thưa hỏi đạo lú. Với Thượng Tọa 
Pasadika, tôi ưa hỏi về giáo lú Trung Quán và Duy 
Thức, với Guéshé Tengvé thì tôi xin ngài truyền 
dạy vài ba câu chú (mantra) của Tara, Văn Thù, 
Dược Sư... 


Trong số huynh đệ đồng tu với tôi có hai người 
cũng thích Phật Giáo Tây Tạng, đó là huynh Trí 
Pháp và Ni Cô Trí An. Hai người này đọc sách và 
biết về Tây Tạng nhiều hơn tôi. Mỗi lần Guéshé 
Tengvé về chùa, chính huynh Trí Pháp thúc giục 
và bày cho tôi hỏi về những câu chú. Nhiều lần 
đọc trong sách thấu nói về bài chú 100 chủng tự 
mà không tìm thấy bài chú ở đâu nên huynh Trí 
Pháp nhờ tôi lên hỏi Guéshé. Guéshé liền đọc bài 
chú cho tôi nhưng bài chú quá dài, vả lại lúc đó 
tôi không biết tiếng Tây Tạng nên không lập lại 
được. Túng thế, tôi bèn xuống nhà đem máy thu 
thanh lên, xin Guéshé đọc chậm từng chứ, sau đó 
tôi nghe lại và phiên âm ra nửa tiếng Việt nửa 
tiếng Pháp cho dễ đọc. Được bài chú, huynh Trí 


7] 


Pháp mừng rố cảm ơn tôi ríu rít. Lúc đó tuy chưa 
biết bài chú này là thế nào, công năng của nó ra 
sao nhưng cứ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Guéshé 
Tengué khi tôi xin bài chú và sự mừng rỡ của 
huynh Trí Pháp, tôi đoán có lẽ bài chú này linh 
thiêng nên cũng ráng học thuộc lòng và tụng hàng 
ngày. 

Mãi sau này khi giao du với các chùa Tây Tạng, 
nghe họ tụng trong khóa lễ tôi mới biết đó là bài 
chú 100 chủng tự của Kim Cang Tát Đỏa 
(Vajrasattva), có công năng tiêu trừ nghiệp 
chướng. 


Trong ba người chúng tôi, có lế Ni Cô Trí An là 
người sau mê Phật Giáo Tây Tạng nhiều hơn hết. 
Cô rất thích trì chú, chú Lăng Nghiêm và chú Lục 
Tự Đại Minh (Om Mani Padme Hum). Trong lúc 
tôi phải làm thơ kú thường trực cho chùa và hội, lo 
việc thơ từ lăng xăng thì cô Trí An được giao phó 
làm Tri Tạng trông coi thư viện, sắp xếp kinh sách, 
nhờ đó cô có dịp tham khảo nhiều sách Tây Tạng. 
Chính cô đã kể sơ cho tôi về các Sư Tây Tạng, 
Dalai Lama, Trungpa Rinpoché, Tarthang Tulku ... 


FP› 


Tôi mới thọ giới hôm 23/5 thì năm ngày sau tức 
28/5 có đức Dalai Lama đến viếng thăm Tự Viện 
Linh Sơn. Lúc đó tôi chưa biết gì nhiều về ngài, 
chỉ biết sơ ngài là một nhân vật quan trọng, vị 
lãnh đạo tối cao của chính phủ lưu vong và Phật 
Giáo Tây Tạng. 


Để chuẩn bị đón tiếp ngài, Tăng Ni trong chùa 
trước đó đã được phân chia công tác, phần tôi sẽ 
làm xướng ngôn viên để giới thiệu tiểu sử của ngài 
cho phật tử. Bởi thế tôi đã phải vào thư viện lục 
các sách báo nói về ngài đọc trước và nhờ vậy tôi 
mới biết nhiều hơn về ngài. Hôm ngài đến, mặc 
dù là một ngày trong tuần nhưng phật tử đến chật 
ních. Họ đến đông như vậu để chiêm bái đúc 
"Phật sống" Tâu Tạng. Danh từ "Phật sống" này tôi 
không đồng ú lắm vì Phật sống túc không phải 
Phật chết, mà Phật là người đã thoát ra ngoài 
vòng sống chết, đâu thể nói Phật sống hay Phật 
chết. Hơn nữa đã có nhiều người hỏi ngài có phải 
là Phật sống không, thì ngài trả lời: "Tôi chỉ là một 
tu sĩ Phật Giáo mà thôi". Tôi còn nhớ, trước khi ra 
về, ngài dạu cho phật tử câu chú của Phật Thích 
Ca, câu chú đó là: Om Muni Muni Maha Munivé 


73 


Soha. Sau đó ngài ra xe để đến thuyết pháp tại 
Pavilon Baltar ở tỉnh gần bên là Nogent-sur- 
Marne. Tôi mau mắn đã được dự buổi thuyết 
pháp này vì tôi làm tài xế chở hai vị Guéshé: 
Lobsang Tengvué và Seunam Gvaltsen. Hai vị nàu 
đều thuộc phái Guélugpa. Quéshé Tengvé xuất 
thân ở Phật Học Viện Séra, Guéshé Seunam xuất 
thân ở Phật Học Viện Ganden. Trước kia phái 
Guélugpa có ba Phật Học Viện lớn nhất quanh 
thủ đô Lhassa. Phật Học Viện thứ nhất là Drépung 
với khoảng 8000 học Tăng, thú hai là Séra với 
5000 học Tăng, và sau là Ganden với khoảng 
3000 học Tăng. Sau khi Trung Cộng chiếm Tây 
Tạng vào năm 1959, dân tụ nạn Tây Tạng di cư 
sang Ấn Độ và có tái lập lại ba trường Phật Học 
trên ở vùng Nam Ấn nhưng số học Tăng chỉ còn 
trên dưới 500. 

Ở chương sau, tôi sẽ nói rõ hơn về bốn tông phái 
chính của Tây Tạng và cách xưng hô giáo phẩm 
như Rinpoché, Guéshé, Khenpo, v.v... 


Sau buổi viếng thăm của đúc Dalai Lama tại Tự 
Viện, ai nấy đều phải trở về sinh hoạt hàng ngày, 
Tăng Ni phải lo tu học. Vì thế mà tôi cũng quên 


74 


dần không để ú đến Phật Giáo Tây Tạng nữa. 
Cho đến một hôm tôi nghe nói Ni Cô Trí An sửa 
soạn xin đi Ấn Độ, Dharamsala, để tu học. Hỏi ra 
tôi biết cô đã liên lạc với Doboom Tulku ở Tibet 
House. Vị Lama này có ghé đến Linh Sơn một lần 
và tôi cũng tham hỏi ngài về câu chú Chuẩn Đề 
nhưng ngài bảo không biết gì về chú này cả làm 
tôi thất vọng nên sau đó tôi không hỏi thêm gì 
nữa. Ni Cô Trí An có rủ tôi cùng đi Ấn Độ tu học 
với các Lama Tây Tạng nhưng lúc đó có lế nhân 
duyên chưa đến và tôi nghĩ ở bên Pháp này cũng 
có nhiều Lama và chùa Tây Tạng, đâu cần phải 
sang Ấn Độ, nên tôi đã tì chối. 


Ngày 16/1/1987 Ni Cô Trí An lên đường đi Ấn Độ, 
sáng hôm đó tôi định xuống lấy xe chở cô ấy ra 
phi trường Orlụ, nhưng xuống tìm xe không thấy vì 
tối hôm trước có Thầy Giác Hoàn đến mượn xe 
chùa mà tôi không hay. Tôi không nhớ lúc đó tại 
sao không ai nghĩ ra chuyện gọi taxi mà lại để cho 
cô ấu đi métro. Thấy tội nghiệp thân gái dặm 
trường, một thân một mình, ra đi học Đạo nơi xứ 
người nên Thầy Quảng Duệ, Cô Trí Lạc và tôi xin 
đi tháp tùng và tiễn cô ấy ra phi tường. Hôm đó 


75 


trời mưa tuyết và métro cũng bị trục trặc nhưng 
may sao chúng tôi đến kịp giờ và vẫy chào cô ấu 
lần cuối. 

Sang Ấn Độ, Dharamsala, cô Trí An có biên thơ 
về chùa vài lần kể lại chững buối thuyết pháp của 
Đúc Dalai Lama, và có gởi cho tôi quyến "Clear 
light of Bliss" của Guéshé Kelsang Guatso. Tôi có 
đọc qua nhưng không hiểu gì cả. 

Từ đó tôi mới có ú định đi tìm gặp các vị Sư Tâu 
Tạng ở Pháp để tham vấn. Dò hỏi tôi biết được 
Dagpo Rinpoché dạy tiếng Tây Tạng ở Đại học 
Dauphine Paris, và dạy Phật Pháp mỗi tháng hai 
lần ở Montparnasse. Tôi liền đến phòng giảng ở 
Montparnasse gặp Dagpo Rinpoché, xin ngài 
giảng dạy cho tôi về Mật Tông (Tantra). Ai dè ngài 
bảo không biết gì về Tantra cả, tôi bèn xin ngài 
giới thiệu cho tôi một vị Lama nào khác biết về 
Tantra được không ? Ngài nói tôi có thể đến tìm 
Guéshé Seunam Gvaltsen. Vị Guéshé này trước 
đây tôi có dịp gặp ở chùa Linh Sơn. Tôi gọi điện 
thoại xin đến tham hỏi đạo lý và được Guéshé 
chấp thuận. Đến nơi tôi thấy Guéshé ở chung nhà 
với một cô đầm tên Marie-Stella. Cô nầu là giáo sư 
dạy tiếng Nhật, và cùng lúc cũng là thông dịch 


76 


viên cho các buổi thuyết pháp của Dagpo 
Rinpoché. Dagpo Rinpoché tuy nói được tiếng 
Pháp nhưng khi thuyết pháp thì lại nói bằng tiếng 
Tây Tạng. 

Tôi hơi băn khoăn tự hỏi sao Guéshé là một nhà 
Sư mà lại ở chung với người nữ, vì như vậu không 
hợp với giới luật. Tuy nhiên tôi bỏ qua vì mục đích 
của tôi là đến để hỏi Đạo chó không phải đến để 
xoi mói, chỉ trích hay bắt lỗi. Trong đời có nhiều 
hoàn cảnh éo le, khúc mắc mà nếu thoáng nhìn ta 
dễ có những thành kiến, phán đoán hấp tấp, sai 
lầm. Để tránh điều đáng tiếc này, ta cần phải tìm 
hiểu để cảm thông trước khi phán xét trong chiều 
hướng xây dựng chứ không nên buộc tội. 


Guéshé Seunam tuổi trạc 60, không biết tiếng 
Pháp, chỉ nói tiếng Tây Tạng thôi. Trong các buổi 
tham vấn đều phải có Marie-Stella làm thông dịch. 
Gặp Guéshé tôi vào đề ngay, xin ngài chỉ dạy tôi 
về Mật Tông Tâu Tạng. Nhưng Guéshé trả lời rằng 
ngài không biết gì nhiều về Tantra cả. Lần nầy tôi 
đâm ra nghi ngờ: "Chắng lẽ mấu Sư Tây Tạng nàu 
không biết gì về Mật Tông sao? Nhưng liền đó tôi 
nhớ lại chuyện của Milarépa đã bị trải qua nhiều 


T 


thử thách cau đắng trước khi được Thầy là Marpa 
truyền trao giáo pháp. Bởi vậy tôi nghĩ rằng có thể 
Guéshé Seunam từ chối để thử tôi chăng ? Nghĩ 
thế nên tôi trả lời : "Nếu ngài không dạy Mật Tông 
thì thôi, nhưng xin ngài cho phép tôi đến tham 
vấn ngài về Phật Pháp vậy". Ngài chấp thuận, và 
từ đó mỗi tháng hai lần tôi đến tham hỏi đạo lớ 
với ngài. Cuộc học Đạo với Tây Tạng bắt đầu kể 
từ đâu. 


Mấy tháng trôi qua, tôi vẫn không được nghe nói 
gì về Tantra cả, và tuy mang tiếng là tham hỏi đạo 
lú chú thật ra là bị ngài chất vấn về Phật Pháp 
nhiều hơn. 

Một hôm vô tình tôi hỏi Guéshé, vì sao ngài không 
ở chùa Tây Tạng thuyết giảng Phật Pháp cho Phật 
tử mà lại ở nhà cư sĩ. Guéshé Seunam mới kể 
hoàn cảnh của ngài. Trước kia ngài ở Dharamsala, 
nhân duyên đưa đấy cô Marie-Stella sang 
Dharamsala bảy tháng để học tiếng Tâu Tạng. Cô 
gặp ngài và thấy ngài đang bị bệnh nặng. Sau đó 
cô trở về Pháp và làm giấu bảo lãnh cho ngài sang 
Pháp chữa bệnh. Sang đây ngài phải ở nhà cô nàu 
cho hợp pháp và đúng với thủ tục hành chánh. 


78 


Vào đầu tháng 6/87, tôi đến gặp ngài như thường 
lệ để hỏi Đạo, bỗng nhiên ngài bảo tôi nếu muốn 
học Mật Tông thì tháng 7 này hãy xuống Tu Viện 
Vajravogini ở gần Toulouse gặp Ganden Tripa 
Rinpoché. Vị nầu là Trưởng giáo thú 98 của phái 
Guélugpa, từ Ấn Độ, Dharamsala sang và sẽ 
truyền những lễ Quán Đảnh lớn như Yamantaka, 
Guhụasamaja v.v... Ngài bảo tôi sau khi thọ lễ 
Quán Đảnh xong, trở về đây có gì thắc mắc về 
cách tu tập Tantra thì ngài sẽ chỉ cho. 


Trước đâu tôi vẫn không hiểu vì sao Dagpo 
Rinpoché và QGuéshé Seunam cú từ chối không 
chịu nói gì về Mật Tông với tôi cả. Mãi sau nàu, 
sau khi thọ lễ Quán Đảnh với Ganden Tripa 
Rinpoché rồi ở tu hai tuần tại Tu Viện Nalanda tôi 
mới hiểu lý do là trong 24 giới của Mật Tông 
(Samawva) có một giới cấm không được tiết lộ Mật 
Tông cho những người chưa được thọ lễ Quán 
Đảnh (Abhisheka, Wang). 

Đầu tháng 7/87 tôi xuống Institut Vajrayogini. 
Viện Trưởng là Guéshé Lobsang Tengvé mà tôi đã 
thường gặp ở Linh Sơn trước đây. Cách Institut 


79 


chừng năm cây số là Monastère Nalanda. Ố 
Institut dành cho phật tử cư sĩ và các buổi lễ thuyết 
pháp công cộng. Còn Nalanda dành cho chư Tăng 
ở tu niệm. Vì tôi là Tăng sĩ nên Guéshé Tengvé 
bảo tôi về Nalanda ở, mỗi khi có lễ Quán Đảnh 
hoặc thuyết pháp thì hãy sang Vajravogini. 


Ở bên Pháp các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng 
thường mang tên là Institut, ở đó chỉ có một hau 
hai vị Sư Tâu Tạng thường trú, còn ngoài ra đều là 
Phật tử cư sĩ. Các Sư Tây Tạng này thường ở trong 
phòng riêng, tụng kinh trì chú hay làm gì không ai 
biết. Các ngài chỉ xuất hiện khi thuyết pháp hoặc 
chủ tọa các buổi lễ lớn. Đa số không nói được 
tiếng Pháp vì các vị đều lớn tuổi, trạc khoảng 50, 
60. 


Riêng Nalanda là một Tu Viện đúng theo nghĩa 
đen. Viện Trưởng là Guéshé jJampa Thegchog, 
Tăng chúng chừng 15 người, đa số là Mỹ, rồi đến 
Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Chương trình ở đây chư 
sau : 


S0 


Sáng 

6g30-7g30 Khoá lễ Lama Tcheupa 
Sg Ăn sáng 

8g30-11g30 Tự tu tự học hay chấp tác 
12g Ăn trưa 

Chiều 


lág-lóg Học giáo lớ với Guéshé Thegchog 
l6g-17g Tranh luận 
17g-18g Khoá lễ Mahakala 


Sau khi lễ cho đến 10g tối, tự tu tự học. Buổi tối 
không có người làm cơm, ai đói thì tìm đồ ăn dư 
buổi trưa mà ăn. Đời sống ở đâu tương đối thoải 
mái, chỉ có ăn rồi tu học, việc chấp tác không có 
bao nhiêu, chung qui chỉ sơn quét, làm vườn cắt 
có, giữ gìn cho Tu Viện đừng quá mục nát. Phong 
cảnh chung quanh rất yên tĩnh, vì thuộc vùng quê. 
Phía trước là cánh đồng, phía sau là rạch nhỏ. Tu 
Viện không có phật tử ra vào, nhờ vậy chư Tăng 
không phải bận việc tiếp khách. Nhưng cũng vì 
thế mà không có lợi tức, chư Tăng phải đóng góp 
tiền ăn ở mỗi tháng 700 quan. Người nào có thí 
chủ hay thân nhân giúp đỡ hàng tháng thì khỏi lo, 
còn không thì phải rời Tu Viện ra ngoài tìm việc 


6l 


làm chừng ba hay bốn tháng, khi đủ tiền thì trở về 
tu tiếp. 


Trở lại việc tu học, Ganden Tripa Rinpoché là 
Trưởng giáo thú 98 của phái GuéÌugpa nên các 
buổi lễ Quán Đảnh và thuyết pháp của ngài tất cả 
Tăng chúng Nalanda đều đi dự. 


Trong hai tuần, Ganden Rinpoché truyền trao ba 
lễ Quán Đảnh: 

1. Yamantaka, Tạng ngữ là Dorjé Djikjé, Anh dịch 
là The Vajra Terrifier. Dorjé có nghĩa là Kim Cang, 
Djikjé là làm cho người khác sợ. Yamantaka là một 
Yidam (hoá thân) hung dữ của Văn Thù Sư Lợi. 
Mật Tông Tây Tạng thường có hai loại Yidam: 
hung dữ (wrathful) và hiền hòa (peaceful). Lý do 
là trong tâm thúc chúng sinh đều có hai loại chủng 
tử thiện và ác, bởi thế chư Bồ Tát cũng thị hiện lúc 
hiền lúc dữ để hoá độ chúng sinh. 

Yamantaka thuộc loại Đại lễ Quán Đánh (Wang 
chen, Great Initiation). Buổi lễ kéo dài hai hoặc ba 
ngày. Sau khi thọ lễ nàu, người đệ tử xem như đã 
được Điểm Đạo (initié), vì đã được vị Lama hướng 
dẫn vào Mandala và trình bày cách thức quán 


82 


tưởng liên quan đến Yidam. Và từ đó, người đệ tử 
có thể tham vấn các Lama khác về Mật Tông mà 
không sợ bị giấu diếm hay từ chối. Kalacakra, 
Guhụuasamaja, Hévajra, Cakrasamvara, 
Vajravogini đều thuộc loại nàu. 


2. Cittamani Tara. Tạng ngữ là Dreulma. Đây là 
một Yidam hiền hoà hình tướng người nữ. Dân 
Tâu Tạng thường cầu đến vị nầy mối khi gặp tai 
nạn. 


3. Avalokitesvara, Tạng ngữ là Chenrézi, Việt ngữ 
là Quán Thế Âm Bồ Tát. Hình tướng của vị nầu 
không giống như của Việt Nam. Quán Âm Bồ Tát 
của Tâu Tạng là một người nam với bốn tay: một 
tau cầm chuỗi hạt, một tay cầm hoa sen, hai tau 
giữa cầm ngọc mani. Tụng chú và quán tưởng 
Yidam này có công năng làm tăng trưởng tâm từ 
bi. 


Nhờ sống chung và trao đổi với các Sư Âu Mỹ ở 
Nalanda mà tôi hiểu biết hơn về Tantra, so với 
trước đây chỉ nghiên cứu đọc sách một mình. 

Trước khi tiếp tục về cuộc hành trình tu học của 


83 


tôi, thiết nghĩ cần phải giới thiệu sơ đến bạn đọc 
các tông phái chính của Phật Giáo Tây Tạng. 


S4 


85 


TÔNG PHÁI TÂY TẠNG 


Các tông phái Phật Giáo Tây Tạng có rất nhiều, 
nhưng tựu chung không ngoài bốn phái chính: 
Nvingmapa, Kagvupa, Sakvuapa, và Guélugpa. 


1. Nvingmapa 


"Nưingma " có nghĩa là cổ, cũ; "pa" nghĩa là người 
theo phái. Nyingmapa được dịch là phái Cổ Mật. 
Khoảng thế kủ thú 8, vua Tây Tạng Trisong 
Détsen để ú đến Đạo Phật nên đã mời hai vị Sư 
Ấn là Shantaraksia và Padmasambhava sang 
truyền giáo Đặc biệt trong hai vị thì 
Padmasambhava (Liên Hoa Sinh) nổi tiếng là bậc 
đại học giả của phái "Kim Cang Thừa" (Vajrauana) 
Ấn Độ. Theo lời truyền tụng, chính vị Sư này đã 
dùng thần thông và bùa phép để hàng phục ma 
quái và bọn phù thủy bản xứ (thuộc Đạo Bỏn), từ 
đó vua và toàn dân đều quy phục theo Phật Giáo. 
Dân Tây Tạng gọi ngài là Guru Rinpoché (vị Đạo 


Só 


Sư quú báu), và thờ ngài là Sơ Tổ của phái 
Nvingmapa. 


Kể từ thế kủ thứ 11, danh từ Nựingmapa (Cổ Mật) 
mới được áp dụng để phân biệt các trường phái 
mới xuất hiện sau thời kỳ pháp nạn dưới triều vua 
Langdarma. Nhà vua này nghe lời dèm pha của 
Đạo Bỗn, ra lệnh tiêu diệt Phật Giáo, phá chùa, 
giết Tăng. Hơn hai năm sau, có một vị Sư tên 
Palgvi Dorjé lén vào cung ám sát vua rồi trốn đi 
mất. Nhờ đó Phật Giáo không bị tiêu diệt hoàn 
toàn. 


Những người tu theo phái này không bắt buộc 
phải xuất gia cạo tóc, phần đông là cư sĩ, có gia 
đình vợ con. Cha làm trụ trì, khi chết truyền lại 
cho con, nếu không có con thì truyền lại cho đệ 
tử. Việc truyền thừa không được hệ thống hoá một 
cách rõ ràng. Do đó, những vị nào tu hành đạo 
cao đức trọng thì được xem hoặc tôn lên làm 
trưởng giáo phái. 


Cách đây mấy năm vị trưởng giáo phái là Dujom 
Rinpoché rồi đến Dilgo Khyentsé Rinpoché. Hiện 


S7 


nay ở Âu Mỹ có hai vị Lama nổi tiếng thuộc phái 
nàu đang hoằng pháp đó là Tarthang Tulku 
Rinpoché và Sogual Rinpoché. 


Về pháp tu, tinh túy của phái này là Dzogchen 
(Maha Ati) dịch là Đại Thành Tựu. Giáo lú của 
Dzogchen, theo tôi thấy, có rất nhiều nét giống 
Thiền Tông Trung Hoa. 


2. Kagvupa 


Ka có nghĩa là khấu, cái miệng; Gvwu là giòng 
truyền. Kaguupa được dịch là phái Truyền Khẩu. 
Sơ Tổ của phái nầy là Tilopa, đạo sư Du Già 
(Yogi) người Ấn, nhị Tổ là Naropa. Khoảng thế kỷ 
11, Marpa người Tây Tạng sang Ấn thọ giáo với 
Naropa rồi trở về xứ, truyền lại cho Milarépa. Bốn 
vị Tổ đầu đều là cư sĩ, trong đó có hai vị rất nổi 
tiếng : Naropa và Milarépa. 


Naropa xuất thân là Viện Trưởng Tu Viện 
Nalanda, rất tinh thông Phật Pháp. Nhưng một 
hôm có một bà lão đến hỏi ngài : 

- Bạch Thầy, Thầy hay đọc những kinh sách hia, 


S8 


vậu Thầu có hiểu nghĩa không ? 

Naropa đáp : - Hiểu. 

- Vậy Thầy đã chứng nghiệm được những điều đó 
chưa? 

Tới đâu Naropa lúng túng, thú thật rằng chưa. 

Bà lão nói :- Thầy hãy nên đi tìm Tilopa, em tôi, 
hắn có thể giúp Thầy chứng nghiệm những điều 
đó. 

Thế là Naropa liền từ bỏ chúc Viện Trưởng, ra đi 
tìm Tilopa để thọ giáo. Sau 12 lần bị Tilopa thử 
thách cam go, Naropa đã đạt Đạo và trở thành 
một trong 84 vị Đạo sư nổi tiếng đắc đạo của Ấn 
Độ. 

Sau này các pháp Yoga Tây Tạng đều bắt nguồn 
từ sáu pháp Du Già (Yoga) của Naropa. 


Milarépa là một nhân vật nổi tiếng nhất của xứ 
Tây Tạng, trong dân gian sau này, già trẻ lớn bé, 
không ai mà không biết chuyện của Milarépa. 
Cuộc đời Milarépa là một chuỗi dài cay đắng, 
nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách rất vẻ vang. 


Thuở nhỏ, sau khi cha mất, gia đình Milarépa còn 
lại mẹ và em gái. Thấy cháu còn nhỏ và bà chị 


69 


yếu đuối, cặp vợ chồng dì dượng đã ra tay cướp 
đoạt gia tài, nhà cửa, ruộng đất và hành hạ mẹ 
con Milarépa. Oán hận ngập đầu, mẹ của 
Milarépa bắt con phải trốn đi học đạo bùa phép 
để sau nàu trở về trả thù. 

Milarépa vâng lời mẹ ra ởi, sau khi học xử dụng 
bùa phép thành công, trở về trả thù, ra tay giết 
chết một lúc hơn 30 mạng người. Sau vụ này 
Milarépa hối hận, lương tâm cắn rút, bỏ ra đi một 
lần nữa, nhưng lần này ra đi tầm Đạo giải thoát, 
trước là tấu rửa tội lỗi, sau là cầu thoát khỏi sinh tứ 
luân hồi. Milarépa đến tìm Marpa để cầu Đạo. 
Sau sáu năm bị thử thách, mắng chưởi, hất hủi, 
Milarépa đã được Marpa truyền dạy toàn bộ giáo 
pháp và trở nên người kế thừa của Marpa. Sau khi 
lãnh thọ giáo pháp, Milarépa từ giã Thầy, một 
mình lang thang lên dãy Tuyết Sơn, ấn tu trong 
các hang động, sống cuộc đời du sĩ khổ hạnh. Sau 
12 năm, Milarépa hoàn toàn chứng ngộ, và theo 
truyền thuyết Tây Tạng, Milarépa đã thi triển rất 
nhiều thần thông để hàng phục Đạo Bön và hóa 
độ đệ tủ. 


Milarépa có rất nhiều đệ tử nhưng người được kế 


90 


thừa là Gampopa, một Tăng sĩ xuất thân từ phái 
Kadampa. Kể từ Gampopa, giới luật được thiết lập 
rõ ràng, và các vị kế thừa sau đều là Tăng sĩ. Nối 
tiếp Gampopa là Dusum Khvenpa tức Karmapa l, 
vị nàu trước khi chết đã dặn dò chỉ tiết cho đệ tử 
đi tìm hậu thân tái sinh của mình, và cú thế từ đời 
nàu sang đời khác, vị Karmapa hiện nay là hậu 
thân thứ 17. 


Ở Âu Mỹ, phái Kagvupa có nhiều Trung tâm hơn 
cả. Những vị Lama có công hoằng pháp thuộc 
phái nàu gồm : Chögyam Trungpa Rinpoché, 
Kalou Rinpoché, Shamar Rinpoché, Chimé 
Rinpoché... 


Về pháp tu, tinh túy của phái này là Mahamudra 
(Đại Thủ Ấn) và sáu Yoga của Naropa (Naro- 
cheudrug). Giáo lú Mahamudra tương tựa lối tu 
Chỉ Quán, thường được giảng dạy trước công 
chúng; riêng sáu Yoga của Naropa được giữ gìn 
cấn mật, chỉ được truyền dạy trong những khóa tu 
nhập thất ba năm. 

Ở những chương sau tôi sẽ có dịp nói thêm về sáu 
Yoga của Naropa. 


9] 
3. Sakuapa 


Phái nầy bắt nguồn từ Tu Viện Sakua, tiếng Tâu 
Tạng có nghĩa là đất xám, được xâu vào năm 
1073, ở miền nam Tây Tạng. Những vị trụ trì đều 
thuộc một gia đình họ Khön. Giáo lú của phái nàu 
nằm trọn trong bộ Lamdré (Con đường và Đạo 
quả). Năm vị Tổ đầu tiên của phái nầy là Sachen 
Kunga Nưingpo, hai người con trai là Sonam 
Tsemo, Dragpa Gvuatsen, cháu là Sakua Pandita, 
chắt là Chögual Phagpa. Cả năm vị này đều được 
xem là hoá thân của Văn Thù Sư Lợi. Trong năm 
vị nầu, nổi tiếng hơn hết là Sakua Pandita. Ông ta 
thông thạo tất cả các bộ môn đời cũng như Đạo. 
Các trước tác và dịch thuật từ tiếng Sanskrit của 
ông vang tận Ấn Độ và Mông Cổ. Vua Mông Cổ 
lúc bấy giờ là Kubilai (cháu của Thành Cát Tư 
Hãn) mến phục và mời ông sang làm Quốc sư. 
Nhờ đặc ân của Vương triều Mông Cổ nên phái 
Sakuapa đã có một ảnh hưởng rất lớn về tôn giáo 
lẫn chính trị trên toàn quốc trong hai thế kở 13 và 
14. Sau này chính Tsongkhapa Sáng Tổ của phái 
Guélugpa cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều của phái 
nàu. 


1 


Phái này hiện nay ở Âu Mỹ không được bành 
trướng lắm. 


4. Guélugpa 


Guélugpa tiếng Tây Tạng có nghĩa là đạo đức. 
Phái này còn có tên khác là Hoàng Mạo (mũ 
vàng). Sáng Tổ là Tsongkhapa (1357-1419) lúc 
đầu học Hiển Giáo theo trường Kadampa, sau tu 
theo Mật Giáo. Vì thấu Mật Giáo Tây Tạng lúc bấu 
giờ đi vào trụu lạc nên ngài đưa hết năng lực vào 
sự nghiệp vận động cải cách Phật Giáo, lập lại 
một hệ thống tổ chức mới. Tuy cũng là Mật Giáo 
nhưng lấy giới luật làm trọng nên gọi là Hoàng 
Mạo Phái khác với những phái cũ gọi là Hồng 
Mạo Phái. Giáo lớ căn bản của phái này nằm 
trong bộ Lam Rim (con đường thú lóp) và Nga 
Rim (Mật Giáo thứ lớp). 

Tsongkhapa có hai đệ tử lón, Dharma Rinchen và 
Gendun Drup. Dharma Rinchen kế thừa pháp 
đăng của Hoàng Mạo Phái. Còn Gedun Drup năm 
1439 được lên làm vua, nắm quvền cai trị quốc 
dân và là Sơ Tổ của Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama). 
Sau mỗi đời, Dalai Lama tái sinh trở về ngôi vị 


93 


quốc vương và pháp vương. Đức Dalai Lama hiện 
nay là đời thú 14 tên là Tenzin Guatso, người được 
lãnh giải Nobel hoà bình năm 1989. 


5. Danh Xưng 


a/ Lama 

Chữ Lama bắt nguồn từ tiếng Phạn Guru có nghĩa 
là đạo sư. Nói đơn giản Lama (Lạt Ma) có nghĩa là 
Thầy. Không phải người xuất gia nào thọ Tỳ Kheo 
cũng được gọi là Lama. Người xuất gia dù là Sa Di 
(Guétsul) hay Tỳ Kheo (Guélong) đều được gọi 
chung là Trapa (nhà Sư). Tiếng Lama được dành 
riêng cho những vị Sư có học thức, có khả năng 
hướng dẫn đệ tử tu hành, những vị trụ trì, Guéshé 
hoặc Khenpo. 

Một vị Lama tu hành chứng đắc thì được giáo hội 
hoặc các trưởng lão phong cho chức Rinpoché, có 
nghĩa là đại quý báu. 

Ngày nay danh từ Lama hơi bị lạm dụng, có lế vì 
lịch sự hay kính trọng các Sư Tây Tạng nên người 
ta gọi chung tất cả là Lama, bất kể trình độ tâm 
linh hay chứng đắc của vị đó. 

Nếu chỉ xuất gia thọ giới thôi thì không được xem 


94 


là Lama mà là Trapa. Muốn trở thành Lama thì 
phải trải qua nhiều năm tốt nghiệp về Phật Học. 
Riêng phái Kagvupa, người tu phải nhập thất ba 
năm, sau đó mới được gọi là Lama. 


bí Guéshé 

Chữ Guéshé bắt nguồn từ chữ Phạn Kalyanamitra, 
có nghĩa là thiện tri thức. Riêng phái Guélugpa, 
danh xưng Guéshé rất có giá trị vì đó là bằng Phật 
Học cao nhất tương đương với tiến sĩ. Người 
muốn đậu bằng này phải học ở một trong ba 
trường lón: Ganden, Drépung, Séra. Thời gian học 
từ 10 đến 20 năm tùy căn cơ. Đậu bằng Guéshé 
rất khó vì phải thi tuyển, hàng năm mỗi trường chỉ 
cho đậu vài người giỏi nhất mà thôi. Đúc Dalai 
Lama thứ 14 cũng là một vị Guéshé. 


c/ Khenpo 

Chữ này bắt nguồn từ chữ Phạn Acarva, tiếng 
Hán dịch âm là A-xà-Lê, có nghĩa là giáo thọ, 
Thầy dạy học, dạy giáo lý. Danh xưng này được 
dùng nhiều trong phái Kagvupa. Những vị Lama 
sau này di cư sang Ấn Độ tốt nghiệp bằng Acarva 
ở Đại học Ấn, trở về Tu Viện được làm trụ trì, 


95 
thường được gọi là Khenpo. 


d/ Tulku 

Bắt nguồn từ chữ Phạn Sambhogakaua, có nghĩa 
là hoá thân. Những vị Lama tu hành chúng đắc, 
sau khi chết tái sinh lại và đệ tử tìm ra đưa về Tu 
Viện thì được gọi là Tulku. Những vị Lama lón 
như Karmapa, Dalai Lama, Panchen Lama v.v... 
đều là Tulku. 

Thường những vị Tulku, sau khi được đệ tử tìm ra 
đều phải học lại theo một chương trình rất nghiêm 
khắc ở các Phật Học Viện để sau nàu trở về lãnh 
lại chúc vị trụ trì hoặc Tu Viện Trưởng. 

Nếu một vị Tulku mà không học lại hoặc không có 
bằng cấp nào thì chúc Tulku cũng không có giá trị 
gì mấu. 


e/ Rinpoché 

Chữ Rinpoché có nghĩa là quú báu(precious), đâu 
là một danh xưng cao quú nhất thường dành cho 
những vị tu chứng. Đa số các vị Tulku, sau khi 
hoàn thành các chương trình Phật học và trở lại 
nhiệm vụ lãnh đạo như trụ trì hoặc Tu viện trưởng 
thì được gọi là Rinpoché. 


96 


Tất cả những danh xưng Lama, Guéshé, Khenpo, 
Rinpoché, Tulku, một khi được gọi là kể như thuộc 
sở hữu trọn đời. Dù là xuất gia hay cư sĩ, dù còn tu 
hay hết tu, danh xưng giáo phẩm vẫn giữ nguyên. 
Trong những danh xưng trên, Rinpoché có giá trị 
nhất về phương diện tâm linh tu chứng. Về học 
thúc thì Guéshé là cao nhất. 

Một vị Lama có thể vừa là Tulku, Guéshé và 
Rinpoché như Dalai Lama chẳng hạn. Nhưng một 
khi được gọi là Rinpoché rồi thì những danh xưng 
kia không đáng kể nữa. Dân Tây Tạng không gọi 
Dalai Lama mà gọi ngài là Gualwa Rinpoché. 


97 


NHẬP THÁT 


Sau kỳ thọ giáo với Ganden Tripa Rinpoché, mùa 
hè 87, tôi trở về Paris tiếp tục tham vấn với 
Guéshé Seunam. Tuy tôi đã thọ lễ Quán Đảnh rồi 
nhưng Guéshé Seunam vẫn không chịu dạy tôi về 
Tantra. Sau này tôi mới biết là Guéshé chỉ thích 
dạy về Lam Rim (Con đường thứ lóp) thuộc Hiển 
Giáo. Do đó tôi ngừng học với Guéshé và tìm nơi 
tịnh tu. Tôi đã ghé đến Thiền Đường Sakyamuni 
vùng Fontainebleau, ở bốn tháng tu Thiền Minh 
Sát trước khi đi Ấn Độ chiêm bái Phật tích. Sau ba 
tuần ở Ấn Độ, trở về Pháp tôi đến Niệm Phật 
Đường Linh Sơn ở Poitiers xin tá túc ấn tu. Nơi 
đây rất ít phật tử, quang cảnh yên tĩnh, phía sau 
Niệm Phật Đường có khu rừng nhỏ với lạch suối 
chảu ngang. Mỗi ngày tôi đi tản bộ ngắm trời, 
ngắm cỏ câu mây nước. Tịnh tu ở đây được bốn 
tháng, tôi ghé qua Tu Viện Nalanda thăm Guéshé 
Thegchog và các Sư Âu Mỡ một thời gian trước khi 
trở về nhập hạ và dự lễ khánh thành Đại Tùng 


98 


Lâm Linh Sơn. Trong ba tháng hạ, tôi được chỉ 
định làm Thống Sự. Nhờ làm Thống Sự nên tôi 
mới biết là việc cai quản Tăng chúng không phải 


ìm" 


là "nghề" của tôi. Đại chúng khoảng 30 vị, đa số 
đều lón tuổi, trung niên xuất gia, nên không phải 
dễ nói. Tôi nói ai nghe thì nghe, không nghe thì 
thôi. Đạo Phật là Đạo tự giác, đâu thể dùng quyền 
chức mà ép buộc kẻ khác phải nghe mình. "Nghề" 
của tôi có lẽ là nghề "đi đảo". Đây là danh từ quý 
Thầu thường dùng để chỉ các Thầu tu không chịu 
ở vên một chỗ tu hành mà cứ đi đây đi đó. 


Sau ba tháng hạ, tôi xin từ chức Thống Sự để trở 
về nghề cũ là nghề đi lang thang tìm Đạo. Cuối 
năm 88, tôi ghé đến Dagpo Kagvu Ling để học 
một tuần về Dzogchen với Guendun Rinpoché. Từ 
trước đến nay tôi vẫn theo phái Guélugpa, đây là 
lần đầu tiên tôi đến với phái Kagvupa. Guendun 
Rinpoché tuổi trạc 70, xuất thân từ phái Kagvupa 
nhưng có học Đạo với phái Nvingmapa. Ngài nổi 
tiếng đã nhập thất gần 30 năm và được Karmapa 
thứ 16 đặc phái sang truyền Đạo ở Pháp. Trong 
tuần học Đạo nơi đây, tôi nghe nói Guendun 
Rinpoché đang tuyển chọn đệ tử cho kỳ nhập thất 


99 


ba năm sắp tới. Từ lâu vẫn muốn nhập thất tịnh tu 
nên tôi đã ghi danh và được Guendun Rinpoché 
chấp thuận. Sau khi được chấp thuận, chúng tôi 
phải lo đủ hai điều kiện: 

1. Gom đủ tài chánh để đóng trong ba năm. 

2. Học tiếng Tây Tạng cho rành, nếu không nói 
thạo thì cũng phải đọc được nhanh như người Tâu 
Tạng. Vì trong ba năm tất cả nghỉ lễ đều viết bằng 
chữ Tây Tạng. 

Về tài chánh, tôi mau mắn có một số phật tử 
chung nhau đóng góp cho tôi hàng tháng trong ba 
năm. Ở những Tu Viện nhập thất không có phật 
tử ra vào nên không có tài chánh. Người tu phải 
đóng tiền ăn ở và tu học. Trong khi đó tu ở chùa 
Việt Nam thì được nuôi ăn ở và còn được phật tử 
cúng dường. 

Về tiếng Tây Tạng, tôi phải về Paris ghi danh ở 
Đại Học INALCO Paris Dauphine để học với 
Dagpo Rinpoché trong hai năm. 


Hè năm 89 tôi về ở Institut Karmapa, Nice, gần 
hai tháng để tập sự với Lama Khenpo Thubten. Ở 
đây tôi và hai vị nữa thay phiên nhau làm cơm 
cho Viện Trưởng Khenpo Thubten. Là một Tăng sĩ 


100 


Việt Nam ăn chau mà phải làm cơm mặn kể cũng 
ngược đời. Có một lần, tôi thấu ngày nào Khenpo 
cũng ăn thịt, nên hôm đó tôi không làm thịt mà 
làm món trứng tráng cho ngài. Vào bữa ăn, không 
thấy thịt, Khenpo lắng lặng đứng dậy mở tủ lạnh 
lấu thịt làm lấu một mình. Từ đó chúng tôi hiểu là 
ngày nào cũng phải có thịt cho ngài. 

Lâu lâu tôi phải trở lại Dagpo Kagvu Ling để nhận 
lãnh những giáo lớ sửa soạn cho sự nhập thất như: 
Tcheu, Dorjé Pamo, Mahakala... 


Hè năm 90 chúng tôi phải có mặt ở Kundreul Ling 
để xây thất. Đó là những dãy nhà gồm 8 đến 10 
phòng. Công việc xây cất bát đầu từ tháng 8 và 
kết thúc vào đầu tháng 2 năm 91. Chúng tôi chính 
thức nhập thất vào cuối tháng 2. 

Ở chùa Việt Nam mang tiếng là Đại Đức nên phật 
tử đâu có cho tôi vào bếp làm cơm và cũng đâu 
có ai bắt tôi làm công quả. Vào chùa Tây Tạng thì 
tôi không còn là một Đại Đức nữa mà giống như 
bao đệ tử Âu Mỹ khác. Trong mùa hè tôi được cởi 
trần mặc quần xà loỏng, khiêng gạch, vác đá, đấu 
xi măng, xây tường, leo mái nhà, đóng cột, lắp 
ngói, V.V... 


I| 


Sau đây là chương trình tu học ba năm của chúng 
tÔi: 


1. 


Năm thứ nhất: 

Ngeundro (pháp dự bị tu tập) gồm lễ lạy, tụng 
chú Kim Cang Tát Đỏa 100 chủng tự, Cúng 
dường Mạn Đà La, Bốn Sư Du Già. Mỗi thứ 
100.000 lần. Muốn biết chỉ tiết xin tìm đọc 
quyển "Đại Thủ Ấn". 

Lodjong, Karmapkshi, Shiné, Milarépa, 
Gampopa, Lhaktong. 


. Năm thứ hai: 


Mikueu Dorjé, Dorjé Pamo (Vajravarahi) 


. Năm thứ ba: 


Sáu pháp Du Già của Naropa gồm: Tumo, 
Gvulus, Eussel, Milam, Powa, Bardo Thödol. 
Tsoklé, Dreulkar. 


Những danh từ Tây Tạng ở đây được viết theo 
kiểu phiên âm, không đúng với chính tả. 

Tất cả đều là những pháp môn Tây Tạng, không 
có pháp tương đương mà người Việt thường biết 
nên tôi không nói chi tiết. Riêng có Shiné và 
Lhaktong thì tương đương với chỉ quán của Thiền. 
Shiné: Samatha: chỉ; Lhaktong: Vipassana: quán. 
Riêng sáu pháp Yoga của Naropa tôi rất thích vì 


102 


nó hấp dẫn và đặc biệt. Tumo tiếng Anh dịch là 
Inner Fire, tạm dịch là Nội Hỏa. Gvulus (Illusoru 
body) huyễn thân, Eussel (Clear Light) Thanh 
Quang, Milam (Dream Yoga) Thùy Miên Du Già, 
Powa (Consciousness transference) Chuyển thần 
thúc, Bardo Thödol (Intermediate state liberation) 
Giải thoát Trung ấm thân. 


Ở đây xin nói sơ qua đặc tính của sáu pháp tu 
nàu. 


1. Tumo: Nội Hỏa 

Có người dịch là lửa tam muội. Chữ tam muội 
(samadhi) nghe hơi kêu một chút. Xưa kia các vị A 
La Hán trước khi nhập Niết Bàn thường thị hiện 
16 phép thần thông rồi sau cùng dùng lửa tam 
muội tự đốt cháy thân mình. Tumo không giống 
như vậu. 

Ở Tâu Tạng, những hành giả Du Già (Yogi) 
thường ẩn tu nơi rừng sâu núi thắm để tránh 
những cặp mắt tò mò và sự quấy rầy của thường 
dân. Tây Tạng núi tuyết quanh năm, khí hậu băng 
giá, do đó những Yogi cần phải có sức khỏe hơn 
người và nhất là sức chịu lạnh mới có thể ngồi yên 


103 


tu hành trong hang núi tuyết. Nếu không được vậu 
thì phải an phận tu hành trong các Tu Viện, có 
đầu đủ tiện nghi ấm cúng hơn. Tumo là pháp tu 
phối hợp với hít thở của Yoga, Tây Tạng gọi là 
Boum Chen (hít thở bình) nhằm làm khơi dậu 
luồng hỏa hầu nằm ở luân xa thứ 2, dưới rốn độ 
bốn ngón tay. Đạo Sư nổi tiếng về Tumo là 
Milarépa, Nhị Tổ của phái Kagvupa. Ông ta phải 
tốn 12 năm tu luyện trên dãy Tuyết Sơn mới 
thành tựu pháp môn này. Người chứng đắc môn 
nàu được gọi là Répa (người áo vải), có thể cởi 
trần ngồi suốt đêm trên tuyết mà không thấy lạnh. 
Muốn biết về Milaréépa xin tìm đọc quuển 
"Milarépa, con người siêu việt" do Đỗ Đình Đồng 
dịch. 


2. Gyulus: Huyễn thân 

Trong pháp môn này hành giả quán chiếu thân 
mình như huyễn, không có thật, như bóng trong 
qương. Sau đó quán chiếu thân thể ké khác cũng 
vậy, rồi đến cảnh vật xung quanh. Người chúng 
đắc môn này có thể tàng hình hoặc hóa hiện ra 
nhiều thân cùng một lúc. Nếu chưa chúng đắc thì 
cũng giúp hành giả dễ giải thoát trong cảnh giới 


104 
Trung Ấm. 


3. Eussel: Thanh Quang 

Pháp môn này liên quan đến sự chết. Theo Tâu 
Tạng thì có lục đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức. Khi chết, địa đại tan rã trước rồi đến thủy đại 
và các đại khác tuần tự tan rã sau. Khi thúc đại tan 
rã thì trước mắt người chết hiện ra một cảnh giới 
ánh sáng, gọi là Thanh Quang. Người tu Mật Tông 
cần phải nhận ngay ra ánh sáng này và hoà nhập 
vào nó thì tức khắc giải thoát sinh tử luân hồi. 
Người thường không biết tiến trình tan rã của lục 
đại và cũng không nhận ra ánh sáng nên rơi vào 
cảnh Trung ấm, bị lôi cuốn theo nghiệp mà tái 
sinh. Pháp tu Eussel liên quan mật thiết với Tumo 
vì cần phải quán tưởng nhiều về Tsa, Lung, Tiglé. 
Tsa tiếng Phạn là Nadi, là các đường kinh mạch 
của thân vi tế. Theo Mật Tông con người có hai 
thân: thân thô kệch là thân tứ đại mắt thường thấu 
được, thân vi tế là thân cấu tạo bởi các đường 
kinh (Nadi) và luân xa (chakras) mắt thường 
không thấy được, chỉ những người có thần nhãn 
(clairvoyance) mới nhìn thấy. Lung tiếng Phạn là 
Prana, luồng nguyên khí hay sinh khí chạy trong 


105 


Nadi để nuôi thân vi tế. Tiglé, tiếng Phạn là 
Bindu, có nghĩa giọt nước, nước ở đây không phải 
là nước lã hay nước uống mà là nước tâm. Theo 
Mật Tông, tâm không phải hoàn toàn vô hình 
tướng mà nó có thể cô đọng lại thành một giọt 
nước di động trong các đường kinh Nadi. 

Giáo lú về Tsa, Lung, Tiglé là trọng tâm của Mật 
Tông và nhất là của sáu pháp Du Già Naropa. 


4. Milam: Thùy miên Du Già 

Pháp tu này, hành giả tập đi vào giấc ngủ một 
cách ý thức và ngay trong giấc mơ vẫn làm chủ 
được mình. Thành tựu pháp môn này, trong giấc 
ngủ, hành giả có thể đi khắp cảnh giới, viếng các 
cõi Tịnh Độ, học Đạo với chư Phật Bồ Tát. Nếu 
chưa thành tựu thì khi chết cũng giúp cho hành 
giả tự chủ trong cảnh Trung ấm. 


5. Powa: Chuyển thần thức 

Ố đâu hành giả tập tống thần thức của mình lên 
trên đỉnh đầu để khi chết thần thúc về thắng cõi 
Tịnh Độ của Phật Di Đà hoặc cúa chư Phật khác, 
khỏi phải trải qua cảnh Trung ấm (Bardo). Pháp 
này cũng dùng đến cách hít thở Boum-chen và 


106 


quán tưởng Tsa, Lung, Tiglé. Tuy vậy tương đối 
dễ thành tựu hơn bốn pháp trước. 


6. Bardo Thödol: Giải thoát Trung ấm thân 
Bardo có nghĩa là khoảng giữa (của sự chết và tái 
sinh). Thö là nghe, dol là giải thoát. Bardo Thödol 
là sự giải thoát trong cảnh Trung ấm qua sự nghe. 
Nói đơn giản, đó là sự tiếp độ người chết, đặc biệt 
của Tây Tạng. Pháp này không cần tu tập gì cả, 
chỉ cần học và nghe qua nhiều lần. Đến khi chết, 
chỉ cần người quen hoặc chư Tăng đến đọc bộ 
Bardo Thödol khiến thần thức kẻ chết nhớ lại và 
làm theo lời chỉ dẫn thì có thể giải thoát về cõi 
Tịnh Độ. 

Về Bardo Thödol, tiếng Việt dịch là Tủ Thư Tâu 
Tạng, bạn có thể tìm đọc quyến "Bên kia cửa tử" 
do Trần Ngọc Anh dịch hoặc quyển "Trở về từ cõi 
sáng" của Nguyên Phong. 


Mặc dù được tu học với Phật Giáo Tây Tạng, 
nhưng bây giờ tôi không còn tiếp tục những pháp 
môn này nữa. Nếu thích, bạn có thể tìm đến các 
Trung Tâm Tây Tạng hỏi Đạo các vị Lạt Ma. Tùy 
theo căn cơ và nghiệp duyên, bạn sẽ tìm được một 


107 


người xúng đáng là Thầy của bạn, đó gọi là trò 
nào Thầy nấu. 


108 


109 


ÂM DƯƠNG. NAM NỮ 


Theo thường lệ, người tu phải tránh xa sắc dục, 
xem nữ sắc như rắn độc. Riêng người Á Đông 
thấm nhuần truyền thống Nho Giáo, "Nam Nữ thọ 
thọ bất thân", nói đến chuyện nam nữ là điều tối 
kụ. Người thường đã vậy, nói chi đến người tu. 
Nhưng oái ăm thav! Ở đời cái gì càng cấm người 
ta lại càng thích. Không thích được trưóc mặt thì 
thích sau lưng, điều này tiếng Pháp gọi là "fausse 
pudeur" tức là tiết hạnh giả, trước mặt thì bến lến 
ngượng ngùng nhưng sau lưng thì liếc mắt đưa 
tình, thầm thương trộm nhớ. 


Tôi biết có vài Thầy rất ghét phái nữ, ghét ra mặt, 
nhưng chính mấy Thầy này lại là những người 
hoàn tục lấu vợ sớm hơn ai khác. Ở đời có câu: 
"ghét của nào, trời trao của đó". Nghe qua thấy 
ông Trời bất công, nhưng thật ra ưa ghét chỉ là sự 
xung đột mâu thuẫn của nội tâm. Những người 
hoàn tục đâu phải họ không muốn tu, họ là những 


110 


người muốn tu và giữ giới nghiêm chỉnh hơn ai 
hết, nhưng họ chỉ giữ giới tướng mà không hiểu 
giới tánh. Họ không hiểu chính họ. Con người là 
một loại chúng sinh, tiếng Phạn là Sattva có nghĩa 
là loài hữu tình, có tình cảm. Và như vậy con 
người không phải là rô bô, bấm nút ưa là ưa, bấm 
nút ghét là ghét. Người tu ưa sống với lý trí hơn 
tình cảm vì cho tình cảm là ràng buộc, từ đó có 
quan niệm tu là phải cắt đứt tình cảm. Theo tôi 
nghĩ, con người cần phải dung hòa cả hai, lý trí và 
tình cảm. Nếu chỉ có lú trí mà không tình cảm thì 
trở thành lưu manh, xảo quyệt, ích kở, vô lương 
tâm. Chữ tâm, tiếng Tàu có nghĩa là tim (quả tim), 
trung tâm của tình cảm, người có tâm là người có 
tim, có lòng, biết thương yêu kẻ khác. Do đó chữ 
tâm đi đôi với tình cảm. Không nên lầm lẫn tâm 
(heart) với tâm ý hay ú thức (consciousness). Ý 
thúc đi đôi với lý trí. Nếu chỉ có tình cảm mà thiếu 
lý trí thì dễ đa tình, dễ cười, dễ khóc. Đa tình ở 
đây nên hiểu là giàu tình cảm. Tới bây giờ chữ đa 
tình thường mang nghĩa xấu, do đó chúng ta 
không được đa tình! 


Ban đầu đi tu, tôi cũng không hiểu rõ lý trí và tình 


III 


cảm, chỉ biết tu là phải dẹp hết tình cảm, vùi đầu 
vào kinh sách để tìm chân lú. Càng cứng rắn, nhạt 
nhếo chừng nào thì huynh đệ và phật tử lại có vẻ 
nể khen là tu giỏi, tu khá! Mái mê chạy theo lú trí, 
thỏa mãn trí thức, thường xuyên quán chiếu để 
dập tắt tình cảm, lục dục nên sau một thời gian 
tôi không ngờ là quả tim mình đã trở thành khô 
héo. Trong Đạo Phật có danh từ gọi là càn huệ, 
một loại trí huệ khô cần. Nhiều người tu hau mắc 
bệnh này, Tam Tạng Kinh Điển rất thông nhưng 
cư xử lại thiếu tình người, chỉ biết sai khiến phật 
tử, củng cố địa vị, danh vọng của mình. 

Không phải tự nhiên mà tôi nhận ra được quả tim 
mình khô héo đâu. Phải có nguyên do và triệu 
chứng chút Số là trong lúc nhập thất ba năm, vào 
những buổi lễ, tôi thường làm lopeun hoặc oumZé, 
tức là chủ lễ, vì tôi tụng tiếng Tây Tạng nhanh hơn 
các bạn đồng tu. Đây cũng là một vinh dự cho tôi, 
nhưng theo luật bù trừ thì trong cái lợi có sẵn mầm 
của cái hại, hoặc nói cách khác càng leo cao thì dễ 
té đau. Đúng ra trong nhóm tu mười lăm người, 
mỗi người phải thay phiên nhau làm chủ lễ và xử 
dụng các nhạc khí như: radong, kwangdling, 
qualing, reulmo, v.v... nhưng đến các buổi lễ lớn 


112 


với Sadhana dài như Mahakala, Dorjé Pamo, 
Dorjé Sempa thì tôi phải lãnh việc chủ lễ. Mỗi 
buổi lễ như thế kéo dài từ sáu đến tám tiếng đồng 
hồ. Sang năm thứ hai, tôi bắt đầu chán và mộệt vì 
uếu hơi không thể dẫn chúng được nữa. Cùng lúc 
tôi hay bị túc thở và nhói nơi ngực. Sau cùng tôi 
đành phải bó luôn chức chủ lễ, tuy thế tôi vẫn bị 
khó thở giống như có một cục đá đè nơi ngực vậu. 
Tôi bị khổ sở trong mấy tháng trời, áp dụng đủ 
mọi cách hít thở Yoga phối hợp với Thiền tọa 
nhưng chỉ bớt chút ít thôi, vì hễ tụng lớn một chút 
lại bị túc thở hụt hơi ngay. Mãi sau này, khi ra thất 
tôi có dịp nghiên cúu thêm về tâm lứ học, Đông-Y 
và tu tập Yoga ở Trung Tâm Sivananda, tôi mới 
hiểu rõ phần nào căn bệnh của mình. Lúc đầu tôi 
đổ tại nghiệp, nghĩ chắc là mình tạo ác nên nay 
phải trả nghiệp tức ngực, khó thở, vì các Sư Tây 
Tạng tụng kinh suốt bảy, tám tiếng đồng hồ mà 
đâu có ai tức ngực khó thở. 

Trong Y học dân tộc có câu : 

Thông, tắc bất thống, thống, tắc bất thông. 

Khí huyết lưu thông thì không có nơi nào bị bế tắc 
mà sinh ra bệnh. Nếu có bệnh túc là khí huyết 
không thông. 


113 


Theo Tây-Y, nguyên nhân gây ra bệnh là vi trùng. 
Cách chữa bệnh của họ là cho thuốc giết vi trùng. 
Nếu thử máu, chiếu điện không thấy triệu chúng 
bất thường thì đối với họ, bạn không có bệnh. 


Theo Đông-Y, nguyên nhân gây ra bệnh là sự mất 
thăng bằng âm dương trong cơ thể, khiến khí 
huyết không lưu thông, tĩnh mạch bế tắc, tạng phủ 
suy nhược. Từ đó vệ khí (khí bao bọc chung 
quanh người) yếu dần, vi trùng, vi khuẩn dễ xâm 
nhập. Vi trùng ở đâu chả có, nó đầu khắp trong 
không khí, khi cơ thể yếu, kháng trùng ít thì nó 
xâm nhập. Nếu so sánh thì quan niệm nguyên 
nhân gây ra bệnh của Đông-Y vi tế hơn Tây-Y 
một bậc. Nhưng con người đâu phải chỉ có thể xác 
không thôi, còn có tinh thần nữa. Thất tình, lục 
dục quá nhiều cũng có thể gâu ra bệnh, điều nàu 
Đông-Y có nói tói. 


Khi nói đến bệnh, người ta thường chia ra làm hai 
loại: thân bệnh và tâm bệnh, tới bây giờ các tôn 
giáo chỉ chú trọng chữa tâm bệnh thôi, còn thân 
bệnh để dành cho các bác sĩ và lương y. Trên lý 
thuyết phân chia như vậy có vẻ dễ giải quvết, 


114 


nhưng thực tế đâu phải như thế. Thân và tâm đâu 
phải là hai thực thể cách biệt, thân tâm thẩm thấu 
vào nhau. Thân bệnh thì làm sao tâm vui cho 
được trừ khi bạn là người tu cao đã đạt đến trạng 
thái Bất động Địa. Và nếu tâm buồn thì thân cũng 
khó mà an. Do đó có những bệnh gọi là bệnh tâm 
thể (psuchosomatique), do những cảm xúc 
(émotion) phát xuất từ tâm rồi truyền đần phát ra 
thành bệnh nơi thể xác. Đa số người tu, do đồn 
nén tình cảm, từ chối thể chất, nên dễ mắc bệnh 
này. Chính tôi là một bệnh nhân, bệnh tức ngực, 
khó thở của tôi cũng thuộc loại này. Quý Thầy bị 
bệnh tiểu đường, ung thư, các Sư Cô bị bệnh tử 
cung, phần lón cũng do tâm thể dồn nén cảm xúc, 
từ chối không muốn biết đến thân thể của mình vì 
cho nó "bất tịnh". Tôi đã tụng Tâm Kinh Bát Nhã 
hàng ngàu mà hình như hai chữ bất cấu, bất tịnh 
vẫn chưa in vào đầu tôi được chút nào, có lế vì cái 
ngã Đại Đức của tôi chỉ muốn mình là Thầy tu 
chân tịnh mà thôi. 


Vì lầm cho Tu chỉ là Tu tâm, nên tôi đã làm ngơ 
đối với thể xác của mình,và như vậu tôi đâu có tu 
thân. Khi tâm tham khởi lên, tôi biết có tâm tham 


115 


và tôi thiền quán để chữa cho tâm hết tham, đó là 
tôi chữa (tu) tâm khỏi bệnh tham. Nhưng khi đau 
bụng, nhúc đầu, khó thở tôi đâu có biết đó là 
những dấu hiệu cầu cứu (S.O.S.) của thân, nó báo 
cho tôi hay là có những sự bất ổn bên trong, và tôi 
cú làm ngơ tụng kinh, ngồi thiền, dùng ý chí 
khống chế thể xác. Đương nhiên tôi có thể khống 
chế như vậy được vài lần, vài tháng, vài năm và 
tôi sẽ cảm tưởng rằng tôi làm chủ được thân thể 
mình, nhưng thực tế thì tôi là một kẻ ngu si đè nén 
cảm xúc, tạo ra nội kết. Đến một ngày nào những 
nội kết nàu bộc phát ra thành bệnh. Như vậy bệnh 
là một tiếng chuông tỉnh thức, một thiền trượng gõ 
vào đầu thiền sinh mê ngủ hoặc đang chìm trong 
dòng ảo tưởng. Bệnh khổ đương nhiên là một 
nghiệp quả, nhưng đó là kết quả của sự vô minh. 
Tôi vô minh không biết tu thân,nên đã tạo nghiệp 
khiến cho thân phải bị bệnh. 


Trong quyển "Con đường chuyển hóa" Thầy Nhất 
Hạnh đã dùng đến danh từ "nội kết" rất hay. Tới 
bây giờ Phạn ngữ Samvojana được dịch là kiết sử, 
kiết là kết tụ lại thành một khối, sử là ràng buộc và 
sai sử. Khi nói đến kiết sử, ta thường liên tưởng 


116 


đến mười phiền não gốc : tham, sân, si, mạn nghị, 
thân kiến, biên kiến v.v .... nhưng ta không ú thức 
được tính cách đúc tụ thành một khối của chúng. 
Chữ nội kết rất hợp với tâm lý học hiện đại, nó 
bao gồm tất cả những loại tình cảm đa dạng. Con 
người là loài hữu tình, nếu bảo tu là dút hết tình 
cảm trở thành vô tình như cây như đá thì có khác 
gì bảo con người đừng làm người nữa. Từ tình 
cảm (sentimenf) sinh ra cảm xúc (émotion), trong 
Đạo Phật thường gán cảm xúc vào phiền não 
(émotion perturbatrice) và đa số thường có 
khuynh hướng đàn áp tiêu diệt cảm xúc. Đây là 
điều không hợp khoa học. Cảm xúc là những 
năng lượng (énergie) rất mạnh không thể bị đè 
nén. Thí dụ một người bình thường có vẻ yếu ớt, 
nhưng khi cơn giận nổi lên, anh sẽ cảm thấu sức 
mình như tăng vọt lên gấp mấy lần. Với súc mạnh 
nàu anh có thể giúp ích hay làm hại kẻ khác tùu 
theo sự hiểu biết hoặc vô minh của anh. 


"Con đường chuyến hoá" cũng bàn đến cách thúc 
chuyển hoá nội kết rất có giá trị. Mật Giáo Tantra 
không chủ trương tiêu diệt phiền não mà ngược lại 
đón tiếp ân cần để chuyển hoá chúng. 


117 


Ngoài cách thúc quản lú những cảm xúc, Tantra 
đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuyển hoá năng 
lượng tính dục (énergie sexuelle). Đây là một quan 
niệm khác hắn với quan niệm tu là phải diệt dục 
của Hiển Giáo truyền thống. Hiển Giáo hình như 
chỉ chú trọng đến việc tu tâm tích đức, tiêu diệt 
phiền não để cõi lòng được thanh tịnh. Trong khi 
đó, Mật Giáo Tantra chú trọng đến tất cả khía 
cạnh của năng lượng (énergie). Mùa đông ở Âu 
Mỹ trời lạnh, người ta thường dùng thức ăn có 
nhiệt tố cao (calorie), những thúc ăn này chuyển 
thành nhiệt lượng giúp cơ thể chịu lạnh. Như vậu 
thức ăn tiềm chứa trong đó những năng lượng của 
sức nóng. Nhưng nếu gặp trời lạnh, ta cứ cầm 
trong tau mấy củ khoai hay cà rốt, mong cho nó 
sưởi ấm mình thì bạn nghĩ sao? Hay là ta phải ăn 
vào thì những năng lượng kia mới chuyển hóa 
thành nhiệt lượng giúp cơ thể ta ấm hơn lên. Tất 
cả sự vật mà ta quen gọi là lục trần (sắc, thanh, 
hương, vị xúc, pháp) đều có những năng lượng 
tiềm tàng của chúng. Nếu ta thông minh và biết 
cách xử dụng chuyến hóa chúng thì sự tu hành sẽ 
dễ đạt kết quả. Do đó Mật Giáo Tây Tạng chú 
trương rằng Tantravana (Mật Thừa) dẫn đến Phật 


118 
quả nhanh hơn Sutrayana (Kinh Thừa). 


Về màu sắc, các Sư Tây Tạng mặc màu đỏ chát 
(bordeaux) vì màu đỏ có khả năng kích thích năng 
lượng sinh tồn (énergie vitale) và nhiệt lượng giúp 
họ có sức chịu lạnh. Hơn nữa màu đỏ thuộc cực 
dương, xú Tây Tạng rất lạnh thuộc cực âm, mặc 
màu đỏ ở xứ lạnh cũng là một cách quân bình âm 
dương. Trong bảy màu của ánh sáng mà mắt 
thường có thể thấy được, có ba màu thuộc dương : 
đỏ, cam, vàng, và bốn màu thuộc âm : xanh lá 
câu, xanh da trời, xanh nước biển, tím. Mỗi màu 
sắc đều có những năng lượng riêng của nó. Trong 
các Mạn Đà La (Mandala) của Tây Tạng, nếu để ý 
bạn sẽ thấy nhiều màu sắc đủ loại được sắp xếp 
theo luật rung động của năng lượng (loi dénergie 
vibratoire). 


Các kinh chú Tây Tạng thường được tụng với 
giọng rất trầm khác với giọng bổng của người Việt. 
Vì giọng trầm có khả năng kích thích các luân xa 
(chakras) phía dưới cơ thể, nơi tiềm tàng năng 
lượng sinh tồn (énergie vitale) và năng lượng tính 
dục (énergie sexuelle). 


119 


Các hình Phật Tây Tạng thường được vẽ dưới 
trạng thái Yab-Yum. Yab có nghĩa là Cha, Yum là 
Mẹ. Yab-Yum có nghĩa là giao hợp, tương đương 
với nghĩa Yoga (union) là hợp nhất. Tới đây tôi 
nhớ lại một lần, các Lạt Ma Tây Tạng tặng cho thư 
viện Chùa Linh Sơn mấy tấm tranh Phật 
(thangka), trên đó có hình Phật Yab-Yum. Sư Cô 
tri tạng trông coi thư viện lúc bấy giờ không dám 
treo lên, vì Sư Cô nói với tôi rằng :"Hình Phật gì 
mà kỳ quái Sao họ lại vế hình Phật ôm người nữ”? 
Nhưng hình Phật Yab-Yum chỉ là biểu tượng, Phật 
nam tượng trưng cho phương tiện thiện xảo 
(upaya), Phật nữ tượng trưng cho trí huệ (prajna). 
Sự hợp nhất giữa nam tính và nữ tính, hoặc âm 
dương, là chìa khóa căn bản của Tantra tối thượng 
(Anuttara Yoga Tantra). 


Tantra Tây Tạng được chia làm bốn loại : 

1. Kriva Tantra 

2. Carva Tantra 

3. Yoga Tantra 

4. Anuttara Yoga Tantra 
Tantra nào cũng dẫn đến giải thoát, nhưng khác 
nhau ở phương tiện tu hành. Trong ba năm nhập 


120 


thất, tôi được học nhiều về Anuttara Yoga Tantra. 
Anuttara, Hán Việt phiên âm là A Nậu Đa La có 
nghĩa là không gì cao hơn. Loại Tantra này xử 
dụng nhiều đến năng lượng cảm xúc (énergie 
émotionnelle) và năng lượng tính dục (énergie 
sexuelle). Khi nói đến tính dục thì phải nói đến âm 
tính và dương tính, hoặc nói cách khác là nữ tính 
và nam tính. Chữ tính ở đây không phải là tính 
tình mà là nguyên lú (principe). Vạn vật trong vũ 
trụ đều có thể xếp vào hai loại: âm và dương. Ở 
đâu ta tìm thấy giáo lú của Đạo Lão, bậc thánh 
nhân là người biết sống thuận với Trời Đất, Trời 
thuộc dương, Đất thuộc âm. Ta cũng thấy sự trùng 
hợp với y lý cổ truyền, người mạnh khỏe là người 
biết điều hoà quân bình âm dương trong cơ thể. 
Con người có hai loại: nam và nữ. Một ngày hai 
mươi bốn tiếng cũng có hai phần: ngày và đêm. 
Một cục nam châm cũng có hai đầu: cực dương và 
cực âm. Điện cũng có hai loại: điện âm và điện 
dương. Một hạt nguyên tử cũng có dương tử 
(proton) và âm tử tức điện tứ (electron). 

Nói chung tất cả đều có thể xếp loại âm dương. 
Âm tính thì bị thu hút bởi dương tính và ngược lại 
dương tính cũng bị thu hút bởi âm tính. Khi trưởng 


121 


thành, người nam thường đi tìm một người nữ để 
kết hôn. Người thường không để ý tại sao lại như 
vậy? Họ cho rằng đó là lẽ tự nhiên, Ông Trời sinh 
ra như thế thì cú sống như thế, hơi đâu mà tìm 
hiểu làm chi cho mệt. Sự kết hôn nam nữ là việc 
đi tìm hạnh phúc trăm năm, vì người đàn ông là 
một nửa vòng tròn (bán cầu) đi tìm một nửa vòng 
tròn khác để kết hợp lại thành một vòng tròn. Khi 
vòng tròn được thành hình thì gọi là viên mãn, 
viên là tròn, mãn là đầu đủ. Viên mãn tức là hạnh 
phúc. Nhưng thực tế đâu phải đơn giản như vậu. 
Vấn đề thường xấy ra là hai nửa vòng tròn kia 
không cùng kích thước. Một nửa quá lớn hoặc một 
nửa quá nhỏ. Và như vậy thì không có sự viên 
mãn, túc không có hạnh phúc. Trên phương diện 
tình cảm một người nam khi gặp một người nữ 
hợp nhãn, hợp ú, thì tưởng rằng hai người có thể 
sống chung hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, 
anh nhận ra mình đã tưởng lầm. Đến đây thường 
có hai trường hợp: hoặc anh ta chịu sống trong 
đau khổ cố giữ hai bán cầu không cùng kích thước 
dính vào nhau, hoặc anh lụ dị để tìm một nửa 
vòng tròn khác với hụ vọng rằng nó sẽ cùng kích 
thước với nửa vòng tròn của anh. Nhiều khi gặp 


122 


hên, hoặc do phước duyên đời trước, anh tìm 
được một nửa vòng tròn đúng kích thước, một 
người yêu lú tưởng, thuận vợ, thuận chồng, sống 
hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long. 


Người thường là như vậy, còn người tu thì sao? 
Người tu đâu có thể lấy vợ, lấy chồng được! Mà 
nếu thế thì âm dương mất quân bình, và người tu 
sẽ mãi mãi là một nửa vòng tròn cho đến hết đời. 
Nửa vòng tròn thì đâu gọi là viên mãn. Không 
viên mãn thì làm sao có hạnh phúc, có an lạc 
được! Nếu tu là để thiếu thốn, khao khát hạnh 
phúc thì tu làm chi cho khổI Có người sẽ trả lời : 
tu là khổ bây giờ để có hạnh phúc mai sau. Nếu 
được như vậy thì tốt lắm, nhưng chỉ sợ không 
được như vậy thôi! Nếu tu mà có được hạnh phúc 
ngay bây giờ và luôn cả mai sau thì có tốt hơn 
không? 

Thật ra người tu vẫn đi tìm một nửa vòng tròn 
khác để kết hợp lại thành một vòng tròn. Sự kết 
hợp này gọi là hợp nhất (nhập lại thành một) tiếng 
Phạn gọi là Yoga (union). Hành giả Ấn Giáo Yogi, 
tu tập Du Già (Yoga) để tìm sự hợp nhất với 
Brahma (Phạm thiên). Các tu sĩ Đạo Thiên Chúa 


123 


cũng đi tìm sự trở về với Thượng Đế. Thiền Sư đi 
tìm sự trở về với bốn tánh hay Phật tánh. Người tu 
khôn khéo là người biết đi tìm nửa vòng tròn kia 
ngay nơi mình, không tìm kiếm bên ngoài. Đó là 
lú do tại sao Thiền Sư không đi tìm Phật bên 
ngoài. Nhưng đâu phải người tu nào cũng biết như 
vậy. Vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là sự giải 
quyết những năng lượng tính dục nơi người tu, 
nhất là cho những thanh thiếu niên xuất gia. Họ là 
những người ở lứa tuổi mà năng lượng tính dục 
đang phát triển mạnh nhất, khác với những người 
lón tuổi đã có gia đình, vợ con rồi mới xuất gia. 
Năng lượng tính dục hay bất cứ năng lượng nào 
khác cũng cần được hiểu để xử dụng và chuyến 
hóa trong việc tu hành. 


Tôi rất vui khi về Làng Hồng thấy Tăng Ni ở đó 
được quyền chơi đá banh, bóng chuyền. Đó là 
những hình thức lành mạnh giúp cho những năng 
lượng trong cơ thể có cơ hội thoát tiết ra ngoài để 
quân bình hóa âm dương. Ở Việt Nam, quý Hoà 
Thượng hay Thượng Tọa cũng chơi thể thao, bóng 
bàn hoặc luyện võ như các Sư Chùa Thiếu Lâm 
trong phim Tàu, v.v...Đó là những phương tiện 


124 


thiện xảo (upaua) để quân bình hóa những năng 
lượng trong tâm hồn và thể xác. Nếu không có 
những cơ hội như vậy thì người tu sẽ phải đè nén 
tình cảm, đàn áp cảm xúc và từ từ đi đến chỗ sinh 
bệnh. Tệ hơn nữa là các vị quản chúng, chúng 
trưởng thường không có khái niệm về khoa học, 
sinh lớ, tâm lú và y lớ nên thay vì tìm phương cứu 
chữa, lại gieo vào đầu bệnh nhân mặc cảm tội lỗi: 
"Chắc con nghiệp nặng nên mới ra nông nỗi này" 
hoặc "Đây là bệnh nghiệp, thôi con ráng trả", hoặc 
"ráng trì kinh Dược Sư đi sẽ khỏi", v.v... 


Trở về giáo lú Tantra mà tôi được học, con người 
có hai thân: thân tứ đại thô kệch và thân vi tế. 
Trong thân vi tế có đến 84.000 kinh mạch nhưng 
quan trọng nhất là ba kinh chính: Tạng ngữ là 
Uma, Roma, Kvangma, Phạn ngữ là Sushumna, 
Pingala, lda. Sushumna là kinh chính giữa chạy 
dọc theo xương sống từ trên đỉnh đầu xuống tới 
hậu môn. Ida và Pingala là hai kinh phụ bắt đầu 
từ hai lỗ mũi chạy lên đỉnh đầu rồi trở xuống 
quyện quanh Sushumna và giao nhau ở các luân 
xa (chakras). Ida là kinh bên trái màu trắng tượng 
trưng cho năng lực của mặt trăng thuộc âm. 


125 


Pingala là kinh bên phải màu đỏ tượng trưng cho 
năng lực của mặt trời thuộc dương. Mục đích của 
hành giả Tantra là làm sao hít thở điều khiến đưa 
hai luồng khí âm dương nhật nguyệt từ Ida và 
Pingala xuống dưới hậu môn chạy trở vào kinh 
chính Sushumna, đánh thức luồng hỏa hầu 
Kundalini nằm ở luân xa thứ nhất (Muladhara). 
Kundalini là một năng lực vô cùng siêu phàm, nó 
sẽ chạy dọc theo kinh chính đi qua từng luân xa 
một để cuối cùng lên đến luân xa thứ bảy 
(Sahasrara) và từ đó nhập một với Thượng Đế, 
Phạm Thiên, Phật hay Chúa... Khi đưa được hai 
luồng khí prana vào Sushumna, hành giả sẽ có 
cảm giác khoái lạc tương đương với sự giao hoan 
của nam nữ. Do đó hành giả Tantra không cần 
phải đi tìm một người nam hay nữ bên ngoài để 
giao hoan mà tìm cách giao hợp ngay trong thân 
mình hai tính âm dương nam nữ. 


Người tu là người biết được nửa vòng tròn khiếm 
khuyết kia nằm sẵn tiềm tàng nơi mình và tìm 
cách làm nó phát hiện để cuối cùng chính mình 
trở thành một vòng tròn viên mãn. 


` 


Một người đàn ông mà nghĩ rằng mình phải là 


126 


nam nhi chi chí, không được có nữ tính thì người 
đàn ông này dễ trở thành vũ phu, không biết 
thông cảm niềm đau nỗi khổ của vợ con. 

Một người đàn bà hoàn toàn nữ tính, yếu đuối ủụ 
mị, đa sầu đa cảm, không có được một chút cứng 
rắn của nam tính thì người đàn bà này sẽ dễ đau 
khổ vì tình, thường có khuynh hướng đi tìm một 
đấng "anh hùng" để nương tựa, và vô tình hay cố 
ý cam chịu cuộc đời "chồng chúa vợ tôi". 


Tóm lại người tu hay nói chung là người muốn 
sống an vui hạnh phúc cần phải biết những 
nguyên lú âm dương nam nữ hầu giải tóa và 
chuyển hoá những nội kết cảm xúc của mình. 

Nếu tu chỉ là tu tâm mà thôi thì sự tu đó còn thiếu 
phân nửa. Đối với tôi, tu là tu cả hai: tu thân lẫn tu 
tâm. Tinh thần và thể xác luôn đi đôi. Không thể 
có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác 
tráng kiện hay tinh thần minh mẫn trong một thể 
xác bệnh hoạn. 


127 


LUÂN XA 


Luân xa tiếng Phạn là chakra, nghĩa là bánh xe 
hay vòng tròn xoay quanh trục của nó. Luân xa là 
những nhà máy thâu và phát năng lượng (centrale 
dénergie). Trong Yoga của Ấn Độ Giáo nói 
chung có bến loại: 

1. Karma Yoga 

2. Bhakti Yoga 

3. dnana Yoga 

4. Raja Yoga 


Yoga có nghĩa là trở về hợp nhất với một đối 
tượng. Trong Ấn Giáo, hành giả Yogi tìm sự hợp 
nhất với Brahma (Phạm thiên) hau Thượng Đế. 
Trong Karma Yoga, hành giả làm tất cả hành 
động bất vụ lợi, đây là con đường của phục vụ và 
xả thí nhằm trừ bỏ tiểu ngã hau phàm ngã để trở 
về với Đại ngã hau Chân ngã. 

Trong Bhakti Yoga, hành giả hướng hết tâm trí về 
Thượng Đế qua sự sùng kính lễ bái, tụng niệm 


128 


kinh chú. Qua sự tín tâm như vậy họ mong nhập 
một với Thượng Đế. 

Trong Jnana Yoga, hành giả tìm sự giải thoát qua 
trí huệ, qua sự nghiên cứ kinh điển Veda, suy tư 
quán chiếu về tự tánh. 

Trong Raja Yoga, hành giả tập làm chủ cả thân và 
tâm qua sự tu tập tám bộ môn hay tám nhánh: 
yama, niuama, asana, pranayama, pratyahara, 
dharana, dhụana và samadhi. 

Ngày nay ở Âu Châu, người ta hay tập Hatha 
Yoga, môn này là một phần nhỏ của Raja Yoga, 
nó bao gồm hai nhánh: asana là những tư thế 
luyện thân và pranavama là phép luyện hơi thở để 
thanh lọc các đường Kinh (nadi), trong đó có ba 
kinh quan trọng (đã nói ở trước). 


Trong Phật Giáo cũng chia hành giả làm ba loại: 
1. Trí huệ Bồ Tát (pannadhika). Vị nàu chú trọng 
phát triển trí huệ và thực hành thiền định nhiều 
hơn là nhiệt thành với những hình thức lễ bái cúng 
dường bề ngoài. 

2. Tín đức Bồ Tát (saddhadhika). Vị này đặt trọn 
niềm tin nơi hiệu lực của tâm thành. Tất cả những 
hình thúc lễ bái thờ phượng là sở trường của ngài. 


129 


3. Tinh tấn Bồ Tát (viriuadhika). Vị nàu luôn luôn 
tìm cơ hội để phục vụ kẻ khác. Không có gì làm 
cho Tinh tấn Bồ Tát hoan hủ bằng tích cực phục 
vụ. Đối với ngài, làm việc là hạnh phúc, hạnh 
phúc là làm việc. 

Qua hai sự xếp loại trên, ta thấy có sự tương đồng 
giữa: 

* Trí huệ Bồ Tát và hành giả Jnana (Jnana Yogi) 

* Tín đức Bồ Tát và hành giả Bhakti (Bhakti Yogi) 
* Tinh tấn Bồ Tát và hành giả Karma (Karma 
Yogi). 

Có nhiều phật tử quan niệm rằng Yoga là ngoại 
đạo, không nên pha lẫn với Phật Giáo. Theo tôi 
Yoga là một môn khoa học như toán, lú hóa, điện 
tử, v.v... nó không phải là một tôn giáo, không 
phải là sở hữu của Ấn Giáo, ai cũng có thể tập 
được hết. Võ Thiếu Lâm đức Phật đâu có dạy, sao 
các Sư chùa Thiếu Lâm lại tập? Máy vi tính đâu 
phải là phát minh của Phật Giáo, sao ngàu nau 
chùa viện nào ở Âu Mỹ cũng dùng? 


Trong Anuttara-Yoga-Tantra của Mật Giáo Tây 
Tạng cũng nói nhiều về ba kinh (Sushumna, Ida, 
Pingala) và luân xa (chakras), nhưng chỉ đề cập 


130 


tới bốn thay vì bảy luân xa. 

Xin kể sơ lược về bảy luân xa, sau này nếu có dịp 
tôi sẽ viết nhiều hơn về chỉ tiết. 

Có bảy luân xa chính nằm dọc theo đường kinh 
trung ương Sushumna từ dưới xương cùng lên tới 
đỉnh đầu. 


1. Luân xa thứ nhất: Muladhara chakra 

Vị trí nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, 
tương đương với huyệt Hội Âm của châm cứu học. 
Nó được biểu hiện bằng một bông sen bốn cánh 
màu đỏ, chúng tự tiếng sanskrit của nó là LAM. 
Luồng hỏa hầu Kundalini nằm phục ở đây. Hành 
giả Yogi khi thành tựu phép quán tưởng luân xa 
này, sẽ làm chủ được địa đại, tiêu trừ nghiệp quá 
khú, biết được ba thời quá khú, hiện tại, vị lai, thọ 
hưởng niềm hoan lạc tự nhiên. 


2. Luân xa thứ hai: Svadhisthana chakra 

Vị trí nằm dưới rốn chừng bến ngón tay, tương 
đương với huyệt Quan nguyên, biểu hiện bằng 
bông sen sáu cánh màu cam, chủng tự là VAM. 
Thành tựu phép quán tưởng luân xa này sẽ làm 
chủ được thủy đại và các giác quan, biết được 


131 


cảnh Trung giới (monde astral). Tham ái, giận 
hờn, ngã mạn, ganh tụ và các phiền não khác đều 
được tiêu trừ. Vượt thoát tử thần. 


3. Luân xa thứ ba: Manipura chakra 

Vị trí ở giữa rốn và xương ức (sternum), tương 
đương với huyệt Trung quản. Biểu hiện bằng 
bông sen mười cánh màu vàng, chủng tự là RAM. 
Người Yogi thành tựu phép quán luân xa này sẽ 
làm chủ hóa đại, không còn sợ lửa thiêu đốt, hoàn 
toàn thoát khỏi bệnh tật. 


4. Luân xa thứ tư: Anahata chakra 

Vị trí ở giữa ngực, tương đương với huyệt Đản 
trung. Biểu hiện bằng bông sen mười hai cánh 
màu xanh lá cây, chủng tự là YAM. Thành tựu 
phép quán tưởng luân xa này, làm chủ phong đại, 
tùu ý bay lượn trong không gian hoặc chui nhập 
vào thân người khác, đầy đủ đức tính của chư 
thiên và tình thương vũ trụ. 


5. Luân xa thứ năm: Visuddha chakra 
Vị trí ở ngay dưới cổ, tương đương với huyệt Thiên 
đột. Biểu hiện bằng bông sen mười sáu cánh màu 


132 


xanh da trời. Chủng tự là HAM. Thành tựu phép 
quán tưởng luân xa này sẽ làm chủ không đại, 
thân thể không bao giờ tàn hoại, ngay cả khi thế 
gian bị tiêu diệt, đạt được trí huệ thông suốt bến 
kinh Veda và ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. 


6. Luân xa thứ sáu: Ajna chakra 

Vị trí ở giữa hai chân mày nơi mà huyền môn 
thường. gọi là con mắt thứ ba, tương đương với 
huyệt Ấn đường. Biểu hiện là bông sen hai cánh 
màu xanh nước biến, chủng tự là A. Thành tựu 
phép quán luân xa này, người Yogi tận trừ nghiệp 
quá khứ, trở thành người hoàn toàn giải thoát 
ngay trong hiện đồi, đạt được tám phép thần 
thông (siddhi) và ba mươi hai phép phụ. 


7. Luân xa thứ bảy: Sahasrara chakra 

Vị trí ngay trên đỉnh đầu, tương đương với huyệt 
Bách hội. Biểu hiện bằng bông sen ngàn cánh 
màu tím, trắng, vàng. Chủng tự là OM. Khi luồng 
hoả hầu Kundalini chạy lên tới đây, hành giả Yogi 
nhập một với Thượng Đế, trở thành một bậc giác 
ngộ giải thoát hoàn toàn. Đây là mục đích tối hậu 
của mọi hành giả yogi. 


133 


Sự trình bày bảy luân xa ở trên thuộc truyền thống 
kinh điển Tantra. Ngoài ra theo tâm lớ học và tâm 
thể học thì mỗi luân xa liên quan đến một loại 
cảm xúc (émotion) và sự vận hành của các tuyến 
nội tiết (glande endocrine) trong cơ thể. 

Như đã nói ở trước, luân xa là nhà máy thâu phát 
năng lượng. Thâu hút năng lượng trong vũ trụ 
thiên nhiên rồi phát ra nuôi dưỡng các thân (thô 
và tế). Nơi người khỏe mạnh bình thường, bảy 
luân xa này đều hoạt động đúng múc, không 
nhanh không chậm, không nghẽn tắc. Nhưng khi 
bị xúc động mạnh về tình cảm hoặc uất ức đè nén 
cảm xúc, hoặc bị tai nạn xúc chạm mạnh nơi thân 
thì các luân xa có thể bị tốn thương, hoạt động bất 
thường, chiều quay lệch lạc. Từ đó cơ thể mất dần 
năng lượng, Đông-Y gọi giai đoạn này là khí huyết 
không thông. Ta có thể đi châm cúu, uống thuốc 
bổ, nhưng đó chỉ là gỡ gạc một phần nào thôi, 
không thể tái lập quân bình hoàn toàn được, vì vết 
thương nằm sâu nơi luân xa. Lý thuyết âm dương, 
ngũ hành, kinh mạch của Đông-Y đã được du 
nhập Phật Giáo, trong giới Tăng sĩ đã có những 
danh ụ như Tuệ Tĩnh thiền sư (thế kủ 14) và gần 


134 


đây là Thượng Tọa Thích Tâm Ấn. Tăng Ni cũng 
có những người đi học châm cứu để cứu nhân độ 
thế, thực hiện lứ tưởng từ bi của Bồ Tát. Nay nếu 
biết được lú thuyết luân xa, ta có thêm khí cụ và 
phương tiện cúu nhân độ thế hữu hiệu hơn nữa. 


* Luân xa thứ nhất, Muladhara, chủ trì năng lượng 
sinh tồn (énergie vitale), nói tắt là sinh lực, ý chí 
vui sống. Người tu mà có tâm niệm chán đời thì vô 
tình làm luân xa này quay chậm lại hoặc tệ hơn 
nữa là quay ngược chiều khiến sinh lực ngàu một 
thất thoát, cơ thể suụ nhược, dễ sinh bệnh hoạn, 
và từ đó tâm hồn lại càng chán đời thêm. Tu hành 
như vậy có khác gì tự sát. 


* Luân xa thú hai, Svadhisthana, chủ trì năng 
lượng tính dục (énergie sexuelle) có tính cách sáng 
tạo. Đa số thường quan niệm tu là phải diệt dục, 
vì dục là ham muốn. Người tu không được ham 
muốn gì hết! Vậy quý Thầy tu có muốn chùa to 
tượng lớn không? Có thích đông phật tử lui tới 
cúng dường không? Khỏi nói chi xa, người tu có 
muốn giải thoát không? Có muốn thành Phật 
không? Muốn Niết Bàn không? Vậy những cái 


135 


"muốn" đó có phải là dục không? Khi đói muốn 
ăn, khát muốn uống thì đó có phải là dục không? 
Nếu đó là dục cần phải diệt thì chắc Thầy tu phải 
nhịn ăn, nhịn uống, nhịn luôn cả thở để chết đi 
cho rồi! 

Sự ham muốn (dục) tự nó không có hại, không có 
tội. Hại hay không là tùu đối tượng của ham 
muốn. Ham muốn thể xác gọi là nhục dục, ham 
muốn sắc đẹp là sắc dục, ham muốn rượu chè là 
tửu dục, ham muốn những thú này thường đưa 
đến khổ đau vì thèm khát mà không toại nguyện. 
Muốn tu gọi là tu dục, muốn giải thoát gọi là giải 
thoát dục, muốn Niết Bàn là Niết Bàn dục, những 
thú dục này đâu có hại! Nhưng đa số vẫn cú nghĩ 
dục là một điều xấu. 

Dục là một chất liệu, một năng lực thúc đấy mình 
đạt đến đối tượng hay mục đích. Nếu không 
"muốn" giải thoát thì làm sao tu được? Vì "muốn" 
sự an vui hạnh phúc của Niết Bàn, "muốn" thoát 
khổ luân hồi nên mới tìm Đạo giải thoát! 

Luân xa thứ hai liên quan đến hiện tượng sinh lú, 
nam tính và nữ tính. Là người ai mà chà có tình 
dục, trừ khi bạn đã chứng A La Hán. Vào tuổi dậu 
thì cho đến khoảng bốn mươi tuổi, luân xa này 


136 


giúp cho tuyến sinh dục (glande sexuelle) hoạt 
động để con người tiếp nối giòng dõi. Người tu 
không có vợ chồng, lại thêm đè nén, dần ép tình 
dục, không biết cách chuyến hóa thường khiến 
cho luân xa này bế tắc, từ đó dễ sinh bệnh, nhất là 
những bệnh về tử cung. Có lần đọc báo thấy trong 
một giòng nữ tu Cơ Đốc ở Mỹ, các bà Sơ được bơi 
lội trong một hồ tắm. Tôi nghĩ đó là một phương 
tiện lành mạnh giúp cho những năng lượng tính 
dục sung mãn có cơ hội thoát tiết mà không cần 
phải qua con đường tình ái hay nhục dục. 


* Luân xa thứ ba: Manipura, chủ trì sự liên quan 
giữa cá nhân và môi trường xung quanh. Khi cá 
nhân sống hòa thuận với môi trường xung quanh, 
biết bày tỏ tình cảm, không đè nén cảm xúc thì 
luân xa này quay bình thường. Nhưng khi bị ăn 
hiếp mà không chống trả được, phải cế nhịn dần 
sự nóng giận, khi thấy điều bất công mà không 
nói lên được, khi lo lắng mà không dám biểu lộ ra 
mặt, v.v... Nói chung tất cả cảm xúc không thoát 
được ra ngoài mà bị giữ lại ở trong sẽ làm luân xa 
này bị bệnh, quay chậm lại hoặc không quay hoặc 
quay ngược chiều. Ở chùa các Sư Cô hay bị đau 


137 


bao tử vì lo lắng mà không giải quyết được, đau 
gan hay túi mật vì giận mà không nói ra được, đau 
lưng hay thận vì bị xài xể nhiều mà không dám 
cưøng lại, đau quặn ruột vì sợ hãi mà không dám 
cầu cúu, v.v... Nói chung tất cả triệu chứng vùng 
bụng đều là dấu hiệu không biết đối phó cảm xúc 
với môi trường xung quanh. 


* Luân xa thứ tư: Anahata, là trung tâm của tình 
thương, nó liên quan và ảnh hưởng mật thiết với 
quả tim. Ở đời, là con người (hữu tình) ai cũng 
muốn thương và được thương, muốn yêu và được 
uêu, nhưng hoàn cảnh đâu dễ dàng như ý được. 
Mình thương người kia nhưng người kia không 
thương lại, thế là lòng tự ái bị tổn thương, trở nên 
dè dặt không dám thương ai nữa, sợ tình thương 
của mình bị từ khước. Cú thế đần đần quả tim 
khép lại, không được tưới tấm bởi tình thương làm 
cho luân xa này bế tắc. Khi luân xa này bế tắc, 
vùng tim không tiếp nhận được sinh khí (énergie 
vitale), đó là một trong những nguyên nhân gây ra 
bệnh vùng ngực như nghẹt tim, ung thư tim, ung 
thư vú, hen suuến, v.v... 

Bệnh tiểu đường cũng là bệnh thuộc loại tâm thể 


138 


(psychosomatique) mặc dù một số bác sĩ cho đó là 
bệnh di truyền. Theo nhà tâm lớ học Thorwald 
Dethlefsen, đường và những chất ngọt biểu hiệu 
cho tình yêu và lòng tru mến. Con nít nào mà chả 
cần tình thương của cha mẹ, con nít nào mà chả 
thích ăn kẹo ngọt. Ngay cả người lón cũng hảo 
ngọt, chỉ thích được nịnh khen chứ không ưa lời 
nặng. Theo Y khoa hiện đại, bệnh tiểu đường là 
do cơ thể thiếu chất insuline, nên họ chích chất 
nàu vào bệnh nhân để điều hoà chất đường trong 
người. Hiện tượng đơn giản của bệnh này là cơ 
thể không hấp thụ được chất đường để cho nó 
thất thoát ra ngoài qua máu hoặc nước tiểu. Từ đó 
Thorwald Dethlefsen suụ ra rằng người bệnh tiểu 
đường là người mất khả năng thương yêu, không 
biết hấp thụ tình thương. Người bệnh tiểu đường 
cũng cần tình thương như ai, nhưng không được 
đáp ứng lại vì chính anh ta không thể ban rải tình 
thương hoặc chưa học được cách thương yêu kẻ 
khác. 

Ở chùa hình như quú Thầy lớn cũng hay mắc phải 
bệnh nàu, có lẽ vì phật tử nấu đồ ăn cho bột ngọt 
nhiều quá hoặc quý ngài vô tình đã làm bế tắc 
luân xa thứ tư nàu. 


139 


* Luân xa thứ năm: Visuddha, là trung tâm của sự 
giao thiệp, thông tin qua lời nói. Người biết ăn nói 
lịch thiệp, rành mạch rõ ràng, đó là dấu hiệu luân 
xa nàu khai thông và hoạt động tốt. Khi luân xa 
này bế tắc, bệnh hoạn thì đương sự thường có vấn 
đề trong việc diễn nói về ú kiến, quan niệm hoặc 
tình cảm của mình như nghẹn ngào, uất úc nói 
không ra lời, hoặc muốn nói mà khóp hau không 
đủ lời đủ ú, sợ nói trước đám đông, v.v... Đây chỉ 
là đại khái thôi vì còn nhiều yếu tố tâm lú khác 
nữa. Về bệnh nơi thân thì luân xa này liên quan 
đến tuyến giáp trạng (glande thưroide), nặng thì 
có thể bị bứu cố, nhẹ thì viêm họng hoặc đau 
cúng cổ... 


* Luân xa thú sáu: Ajna, là trung tâm của ý thức, 
liên quan đến tuyến niêm dịch (glande pituitaire). 
Người làm việc tâm trí nhiều thì luân xa nàu được 
kích thích, từ đó có khả năng suy tư bén nhạy. 
Ngược lại khi luân xa này không khai thông thì 
đương sự cũng không được thông minh sáng suốt, 
khó phân biệt lẽ phải và lợi hại. 


140 


* Luân xa thứ bảy: Sahasrara, là trung tâm của sự 
hợp nhất giữa tiểu ngã và Đại ngã, sự hợp nhất 
với Thượng Đế hay sự giác ngộ hoàn toàn. Trong 
cơ thể nó liên quan đến tuyến tùng quả (glande 
pinéale), tuyến này vẫn còn mơ hồ đối với giới Y- 
khoa hiện đại. Nơi người thường, luân xa này hoạt 
động rất yếu nhưng không bế tắc. Nó là nhịp cầu 
nối giữa con người và Thượng Đế, giữa đời sống 
vật chất vô thường và đời sống tâm linh vĩnh cửu. 
Nơi người biết sống cuộc đời tâm linh, luân xa nàu 
được kích thích và khai thông từ từ, giúp họ tiến 
bước nhanh trên đường Đạo vì tiếp nhận được 
những ân huệ bên trên truyền rải xuống. 


Trên đây chỉ là sơ lược về bảy luân xa chính, trong 
cơ thể con người còn nhiều luân xa phụ khác ở 
các khớp tay và chân. Ngoài luân xa, con người 
còn có hào quang (aura) và bảy thể xác vi tế bao 
quanh thân tứ đại. Giáo lớ Thông Thiên Học 
(Théosophie) có nói đến những điều nàu nhưng 
trước kia tôi xem Thông Thiên Học như một 
trường ngoại đạo nên không để ý. Gần đây từ 
năm 95 tôi có dịp quen biết vài bạn hữu Âu Tâu, 
trong số đó người thấu được hào quang. Ở Paris 


141 


có vài nơi chụp hình hào quang qua kỹ thuật của 
Kirlian và tôi cũng đã tò mò đi chụp thử rồi kiểm 
chúng lại với bạn hữu. Từ đầu năm 96 tới nay, 
qua sự học hỏi và tập luyện nhằm mục đích chữa 
bệnh cho mình và cho người, tôi đã sờ mó được 
các luân xa và bốn thể vi tế trên con người. Riêng 
hào quang thì tôi chưa thấy được nhưng tôi có 
quen một anh bạn tên Martin người Canada ở 
Québec, là một họa sĩ và thợ uốn tóc, anh có khả 
năng thiên phú thấy được hào quang từ lúc còn 
nhó. Nhờ Martin mà tôi học được nhiều điều cũ lạ. 
Tại sao cũ lạ? Cũ là vì giáo lý về luân xa, hào 
quang tôi đã biết rồi nhưng chưa hề kinh nghiệm 
được, lạ là vì Martin thấy được và nói cho tôi 
nghe. Bình thường hào quang của tôi màu vàng 
cam, khi tôi bắt đầu tụng chú Om Mani Padme 
Hum thì Martin cho hay là hào quang quanh đầu 
tôi chuyển thành màu xanh da trời. Khi tôi tụng 
một bài chú khác thì hào quang cũng đổi màu. 
Mỗi khi tôi bắt ấn (mudra) khác nhau thì hào 
quang quanh tau cũng đổi màu tùy theo ấn thủ. 
Không những hào quang thau đổi mà luân xa liên 
quan đến thủ ấn cũng bị ảnh hưởng. 

Qua những kinh nghiệm hợp tác với Martin và vài 


142 


bạn hữu khác, vấn đề luân xa, hào quang, thể xác 
vi tế đối với tôi không còn là những giáo lớ huyền 
bí hay ngoại đạo nữa mà là một chuyện hiển 
nhiên như việc tay tôi sờ thấu cái bàn cái ghế vậu. 


Người tu Mật Tông Việt Nam tụng chú theo kiểu 
phát âm chữ Hán. Quú Thầy dạy tụng chú dù 
phát âm không đúng với tiếng Sanskrit nhưng nếu 
thành tâm tin tưởng vẫn có hiệu nghiệm. Sự hiệu 
nghiệm ở đây phần lón là do lòng tin mà ra. Theo 
Mantra-Yoga thì sự phát âm đúng theo tiếng Phạn 
(Sanskrit) rất quan trọng. Tiếng Phạn, còn gọi là 
Phạm âm túc ngôn ngữ của chư thiên, phạm 
thiên, không phải là âm thanh thường, mỗi chữ 
đều có hiệu lực rung động riêng. Khi phát âm 
trúng, một mantra (mật chú) có công năng nâng 
tâm thức lên bình diện cao hơn, vượt khỏi ý thức 
nhị biên, thể nhập vào những tầng tâm thúc vi tế 
và từ đó tự chứng nghiệm được chân lú tuyệt đối. 
Đây là một loại khoa học về âm thanh, mục đích 
chúng đạt chân lý chú không phải để sai khiến 
quý thần hay cầu đảo mưa gió. 


CHƯƠNG TIII 


143 


144 


145 


NGÃ TÂM LINH 


Có nhiều người đi chùa nhưng họ đến để tìm một 
cái gì đó không liên quan đến việc tỉnh thức tâm 
linh. 

Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều, để cầu 
buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt hoặc xin xâm 
xin quẻ, nếu được quẻ tốt thì mừng cúng Phật 
nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì buồn bã bỏ về. Đến 
chùa khấn vái xin xó như thế thì chùa có khác gì 
đình miếu. Nhưng khổ nỗi chính những hạng 
"Phật tử" như thế mới giúp cho chùa khá giả. 
Người Việt Nam hiểu Đạo hơn nên "Tu" cũng khá 
hơn, đến chùa tụng kinh lễ Phật, học Đạo nghe 
pháp, làm công quà. 

Tụng kinh nhiều thì cho là mình tu nhiều, tu khá, 
hết tụng kinh bốn đến tụng kinh bộ, hết bộ nàu 
đến bộ khác. Lạy Phật thì lạy xong ngũ bách 
danh, đến tam thiên rồi vạn Phật, cho rằng lạu 
nhiều chừng nào thì tiêu tội chừng nấy. 

Học Đạo nghe pháp cốt để áp dụng tu tâm sửa 


146 


tánh, nhưng không như thế mà lại dùng kiến thúc 
để phân biệt Thầy này hau Thầy kia dở. 

Thay vì làm công quả để học hạnh xả thí, lại làm 
công quả để kiếm điểm với Thầy trụ trì. 

Khá hơn là những bậc xuất gia, từ bỏ nhà cửa vợ 
con đi tu. Nhưng một thời gian sau lại bám víu 
vào ngôi vị đạo đúc của mình. Nói đến đây tôi 
nhớ lại chuyện của Tổ Huệ Khả. Trong 33 vị Tổ 
Thiền Tông, tôi thán phục nhất vị Tổ này, dám xả 
thí thân mạng, chặt tay cầu Đạo. Là người kế thừa 
Tổ Đạt Ma, sau cùng dám xả luôn ngôi chùa, bỏ 
luôn chức Tổ, chúc Hoà Thượng, lăn xả vào chợ, 
đi vào cuộc đời để tự thử thách mình, tự chứng 
nghiệm và độ một tầng lớp khác. 

Người tu không khéo thường hay mắc phải bệnh 
"ngã tâm linh" (égo spirituel). Mới biết tu một chút 
cho là mình đạo đức. Tu hành chăm chỉ, được bao 
nhiêu công đúc đều bị cái ngã hốt hết. 


Tuy là một tu sĩ nhưng tôi không ưa chữ tu chút 
nào. Tôi đã một lần bày tỏ trong quuếển Bố thí ba 
la mật. Tu đâu phải là làm những điều hình thức 
bên ngoài, đâu phải tính năm cộng tháng vào 
chùa. Khoác áo cà sa mà không hiểu bài học 


147 


thương vêu, giảng nói từ bi mà chỉ biết ích kủ củng 
cố địa vị đạo đức của mình. Ngạn ngữ có câu: 
"Chiếc áo không làm nên Thầy tu" kia mài! Đối với 
tôi, tu là tập sống với tâm linh. Chữ tâm linh 
(spirituel) khác với vật chất (matériel). Tâm linh là 
tánh linh thiêng của con người, có thể gọi đó là 
Thượng Đế, Phật tánh hay Chân ngã... điều đó 
không quan trọng. Điều quan trọng đầu tiên là ta 
có biết đến tâm linh của mình hay không? Biết 
sống thật với tình cảm, nội kết của mình hay 
không? Hay là chỉ thích đóng kịch, mượn danh 
nghĩa chữ tu để khoe khoang mình là người đạo 
đúc. 

Tôi tu vì tôi không phải là người đạo đức. Tôi tu vì 
tôi còn nhiều nội kết chưa được giải tỏa, còn 
nhiều bài học ở đời mà tôi chưa hiểu. Tôi tu vì tôi 
hãy còn phân biệt tốt xấu, ưa ghét. Hơn nữa bây 
giờ tôi không chắc là tôi còn tu theo ú nghĩa phổ 
thông nữa không, nhưng tôi biết là tôi muốn sống 
thật. Sống thật với chính mình, với cả tâm hồn và 
thể xác của mình. Tôi không muốn làm Thầy ai 
cả, nếu muốn thì chỉ làm Thầy chính mình mà 
thôi. 

Có nhiều người chỉ thích đóng vai Thầu và muốn 


148 


học trò hay đệ tử đóng mãi vai học trò đệ tứ. 
Nhưng Thầy nào trò nấy, cũng có người thích đi 
tìm một vị Thầu, một đấng tôn sư bên ngoài để 
thờ phụng tôn kính. 

Theo tôi, một vị Thầu thật (chân Sư) là người dạu 
cho đệ tử nhận ra ông Thầy của chính mình bên 
trong (le maftre intérieur). Đúc Phật là một chân 
Sư, ngài thành Phật và dạy cho chúng ta khai triển 
Phật tánh của mình để thành Phật như ngài. Đúc 
Phật đâu có muốn bị đúc tượng ngồi yên trên bàn 
thờ cho chúng ta hì hụp lạy ở dưới. 


149 


NHÂN QUÁ 


Luật nhân quả là một thuyết khá quen thuộc đối 
với người Việt, nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến 
một cái nhìn khác. 

Tói bây giờ, nhân quả thường được hiểu như một 
luật thưởng phạt công bình: "Ở hiền gặp lành, ở ác 
gặp dữ" hoặc "gieo gió gặt bão" v.v... Bởi thế 
nhiều người đâm ra sợ luật nhân quả và nhờ đó 
mà họ không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo 
xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng 
dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng 
phước báo. 

Luật nhân quả đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả 
nấy, nhưng theo tôi nó không phải chỉ là luật 
thưởng phạt mà là một luật cần thiết cho sự tiến 
hoá của con người. 

Đúc Phật có nói: Ta là Phật đã thành, chúng sinh 
là Phật sẽ thành. Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật 
thọ kú cho các đệ tử sau này ai sẽ thành Phật hiệu 
là gì, ở cõi nào v.v... Như vậy ta thấy không những 


150 


đệ tử của Phật sẽ thành Phật mà tất cả chúng sinh 
đều sẽ thành Phật, dù phải trải qua vô lượng số 
kiếp. 


Cuộc đời là một trường học lón (Đại học đường), 
gồm đủ mọi lóp từ thấp lên lao, từ mẫu giáo, tiểu 
học, trung học lên đến đại học. Con người cũng 
đủ mọi tầng lớp: giàu có, nghèo khổ, hiền lành, 
hung ác, thông minh, đần độn, v.v... Sinh ra ở đời 
túc là đã ghi tên và được nhận vào Trường Đồi rồi. 
Bốn phận của học sinh là phải học giỏi, hiểu 
nhanh để lên lớp. Nếu lười học, trốn học rong 
chơi, tâm trí u độn thì sẽ bị ở lại lớp, học đi học lại 
bài cũ nhiều lần đến khi nào hiểu thì mới được lên 
lớp. 

Khi đã học hết tất cả lớp của Trường Đời rồi thì 
không cần phải ghi tên học lại làm gì nữa. Đó là 
trường hợp của bậc thánh nhân như Phật, Chúa 
và các vị Đạo Sư. 


Mục đích chân chính của người đời là phải học hỏi 
để hiếu và tiến hoá đến mức toàn thiện. Bài học 
cao quú nhất cần phải hiểu là bài học "thương 
yêu". Thương yêu chính mình và kẻ khác. Danh từ 


151 


trong Đạo gọi là từ bi. Nhưng thương yêu cũng 
phải biết cách, không nên thương vêu theo kiểu ái 
luyến ích kỷ thường tình. Vì vậy cần phải học 
thêm bài học "hiểu biết" mà danh từ Đạo Phật gọi 
là trí huệ. 

Hiểu biết để thương yêu, thương yêu để có hạnh 
phúc. Hiểu biết ở đâu không phải là loại trí khôn 
biết về chính trị, kinh tế, thương mại, kỹ thuật, 
v.v... Có nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao 
về những bộ môn trên, nhưng để làm gì chứ? Để 
đi làm kiếm ăn, nuôi gia đình hay dùng nó vào 
việc ích kủ hại nhân. 


Ở đời, dù giàu hay nghèo, khôn hay dại, ai ai 
cũng muốn sung sướng hạnh phúc. Quả thì muốn 
mà nhân thì không biết gieo. Hoặc gieo nhân ác 
mà cứ muốn quả lành. Tìm hạnh phúc mãi không 
thấu, chỉ thấy khổ đau. Khổ quá bèn tìm đến Đạo. 
Đạo dạy gì? Dạy luật nhân quả: gieo nhân nào thì 
gặt quả nấu. 

Ta đau khổ thất tình vì bị người yêu ruồng bỏ, ta 
đâu có ngờ trong nhiều kiếp trước vì không biết 
thương vêu ta đã ruồng bó người. Là nạn nhân 
của chiến tranh, nhà tan cửa nát, vợ con thất lạc, 


152 


ta hận đối phương tàn ác dã man. Ta đâu có nhó 
trong nhiều kiếp trước vì không biết thương yêu ta 
đã tàn sát kẻ địch không gớm tay. 


Trong kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu, bài kệ thứ 
nhất nói: 

Tâm dẫn đầu các pháp 

Tâm làm chủ, tác tạo 

Nếu với tâm ô nhiễm 

Nói lên hau hành động 

Khổ não bước theo sau 

Như xe, chân vật kéo. 


Nguyên nhân đưa đến khổ đau, không phải hoàn 
cảnh, không phải người khác, mà chính tự nơi 
mình. Vì mải chạy theo vật chất, bỏ quên tâm 
linh, không biết luật nhân quả, không học sống 
thương yêu. Do đó phải chìm nối lênh đênh trong 
biển khổ luân hồi, trở đi trở lại Trường Đời để học 
đi học lại bài học nhân quả, bài học thương vêu. 

Có nhiều bậc cha mẹ thương con nhưng không 
biết dạy con, nuông chiều thả lỏng con cái. Đưa 
con đến trường phó mặc cho giáo sư dạy dỗ. 
Nhưng ở trường học thời nay, người ta chỉ dạy cho 


153 


có bằng cấp, có nghề trong tau để ra đi làm kiếm 
ăn. Chỉ trong Trường Đời với những bài học sống, 
bài học cau đắng, bệnh hoạn, tai nạn, khổ đau 
mới có thể làm con người thúc tỉnh về luật nhân 
quả. 


Ngày nay trong giới trí thức khoa học Âu Mỹ có 
nhiều người để tâm nghiên cúu về hiện tượng luân 
hồi tái sinh. Nổi tiếng là bác sĩ lan Stevenson ở 
Đại Học Charlottesville, tiểu bang Virginia. Qua 
nhiều năm khảo cứu, điều tra nhiều nước trên thế 
giới, ông ta đặc biệt để ý đến những dấu vết bấm 
sinh trên thân thể con người. Thí dụ trường hợp 
của cậu bé Witjeratna Hami ở Tích Lan, khi mới 
sinh ra đã có một bàn tay tàn tật. Vào tuổi biết 
nói, cậu tiết lộ: "Tôi đã giết vợ tôi với bàn tay này 
trước khi tái sinh ở đây". 

Người Âu Mỹ không tin hoặc khó tin chuyện luân 
hồi nên những sách như của Stevenson thích hợp 
với họ vì nó có tính cách khoa học khảo cứu 
chứng minh luân hồi có thật. Nhưng đối với người 
Á Đông thì thuyết luân hồi không cần phải được 
chứng minh nữa, vấn đề cần được nói tới là luân 
hồi hay tái sinh giúp ta hiểu được cái gì? Rút tỉa 


154 


được bài học gì? 

Bài học nhân quả dạy ta phải có trách nhiệm 
trong sự sống của mình qua hành động, lời nói và 
suy nghĩ. Nếu ta sống vô ú thúc ,vô trách nhiệm, 
chỉ biết ích ký hại nhân thì phải trở lại Trường Đời 
học bài học luân hồi. 


Nếu nói về luân hồi với sự ích lợi của nó thì ta 
phải kể đến Edgar Cavyce (1877-1956), sinh 
trưởng ở tiểu bang Kentuckụ. Ông ta có tài soi kiếp 
cho bệnh nhân. Sau khi đi vào giấc ngủ thôi miên, 
ông đến cõi Trung giới (monde astral) nơi đó có 
một chỗ ghi chép tất cả số kiếp của loài người trên 
trái đất (annales akashiques). Chỉ cần đọc trong 
đó, Cavce biết được và nói cho bệnh nhân hiểu lớ 
do nào trong quá khú đã đưa đến căn bệnh hiện 
nay. Đây cũng tương tựa như túc mạng thông 
trong Đạo Phật. Không những nói rõ nguyên nhân 
căn bệnh, Cayce còn chỉ cho bệnh nhân cách 
chữa trị và phần lớn các bệnh nhân đều lành 
bệnh. Những hồ sơ bệnh án của Cawce, trên 
14.000 trường hợp, được tồn trữ tại ARE 
(Association for Research and Enlightenment) ở 
Virginia Beach. Thí dụ trường hợp của một phụ nữ 


155 


bị điếc. Cauce cho hay trong kiếp quá khứ, cô ta 
đã bịt tai làm ngơ trước lời cầu cứu của kẻ khác. 
Do vậy trong kiếp nàu, với bệnh điếc, cô phải tập 
hiểu nỗi khổ của kẻ khác, không còn bịt tai đóng 
cửa lòng với những ai đau khổ cầu cứu. Bạn có 
thể tìm đọc quyến "Những bí ấn của cuộc đời" do 
Nguyễn Hữu Kiệt dịch, nói rõ về những loại 
nghiệp báo. 


Có đau răng, ta mới hiểu nỗi khổ của ké đau răng. 
Có những người mạnh khỏe, chưa bao giờ bị bệnh 
nên thấy người khác bệnh thì làm ngơ xem 
thường. Những người này trong tương lai sẽ bị 
bệnh tật để cảm nghiệm nỗi khổ của người bệnh. 
Hiểu được vậu để thương mình và kẻ khác, nhờ 
đó nghiệp khổ được tiêu trừ. Nhưng nếu không 
hiểu như thế mà cứ đi chùa cầu an cho hết bệnh 
thì bài học về bệnh khổ vẫn chưa hiểu và đương 
nhiên sẽ phải học lại. 

Bệnh khổ là một bài học cần phải hiểu. Không 
phải chỉ hiểu trên phương diện nghiệp báo thôi 
mà phải học nghe nữa. Con người có hai phần: 
thể xác và tâm hồn. Do đó phải học nghe tiếng 
nói của thể xác và của tâm hồn. Phật tử thường 


156 


chúc quú Thầy pháp thể khinh an, hoặc tú đại 
thường hòa. Thân tú đại (đất, nước, gió, lửa) đâu 
phải tự nhiên mà hòa thuận, phần nào ít quá hoặc 
nhiều quá thì sẽ sinh bệnh. Tu là tập làm chủ thân 
tâm. Nếu không biết nghe tiếng nói của thân làm 
sao điều hòa tú đại? Nếu không biết nghe tiếng 
nói của tim (tâm) thì làm sao hóa giải nội kết? Tứ 
đại bất hòa, nội kết không giải thì làm sao pháp 
thể khinh an, thân tâm an lạc được? 

Đồng ú bệnh khổ là một nghiệp báo, nhưng ai đã 
tạo ra nghiệp đó, nếu không phải là chính ta? 


157 


TÌNH THƯƠNG 


Như đã nói ở vài trang trước, sau một thời gian đi 
tu, tim tôi hình như khô căn lại. Dù hai chữ từ bi 
tôi vẫn thường đọc, thường nhớ nhưng nó chỉ là 
khái niệm tri thúc. Tôi đã quán chiếu nhiều về tình 
thương ngay từ lúc còn ở Trung học. Tôi thấy 
những đôi nam nữ yêu nhau đắm đuối nhưng 
không lâu bền. Do đó mặc dù tôi cũng có bạn gái 
hồi còn học lớp 10 (đệ tam) nhưng không dám 
yêu hết mình vì nếu yêu thật nhiều mà lõỡ người 
kia bỏ mình thì sao? Chắc chắn sẽ khổ nhiều. Thôi 
thì đành yêu nửa chừng, lỡ người kia có bỏ thì 
mình cũng chỉ khổ phân nửa thôi. 


Lên Đại Học, tôi thấy các cô gái Việt Nam con 
nhà nho giáo, thấm nhuần quan niệm môn đăng 
hộ đối, đi chơi với bạn trai chỉ tìm những người có 
bằng cấp bác sĩ, kỹ sư... Như thế đâu còn tình 
nghĩa gì nữa! Nếu cế gượng yêu nhau thì đó là 
một thú tình yêu điều kiện, tiếng Pháp gọi là 


158 


amour conditionnel. Tôi yêu anh vì anh có bằng 
bác sĩ, kỹ sư, vì anh sẽ thóa mãn những ước muốn 
của tôi. Thêm quan niệm cổ hủ của nho giáo, cha 
mẹ đặt đâu con ngồi đó, trai gái cưới nhau vì tiền, 
vì danh, vì lợi, đâu phải vì tình. Những cuộc hôn 
nhân như vậy, dùng lớ trí tính toán hơn thiệt, bóp 
chết con tim đâu còn cơ hội cho tình thương hồn 
nhiên phát triển. 


Ngẫm thấy tình thương không có thật, con người 
sống với nhau chỉ vì ích kủ lợi mình, nên tôi không 
thương nữa, nếu có thì chỉ còn thương hại mà 
thôi. 

Đến khi vào Đạo tôi được học hai chữ từ bi. Từ là 
ban vui, bi là cứu khổ. Có nhiều Thầu muốn đề 
cao Đạo Phật, dạy rằng từ bi bao la rộng lớn hơn 
chữ bác ái của Đạo Chúa, vì bác ái chỉ là lòng 
thương người thôi, không cứu khổ rốt ráo như Đạo 
Phật. 

Nhưng phải có thương thì mới ban vui cứu khổ 
được chứ! Cha mẹ có thương con thì mới mua đồ 
chơi cho con vui, thấu con buồn khóc thì âu yếm 
dỗ dành. 

Nếu tôi không thương bạn mà bị bắt phải ban vui 


159 


cho bạn thì hơi khó làm. Nếu có làm chăng nữa 
thì đó là sự ban vui cưỡng ép, đâu phải phát xuất 
từ tấm lòng (quả tim). Nhiều lúc tôi rất ghét bạn 
nhưng cũng phải đối xử từ bi, vì nếu không người 
ta sẽ bảo rằng tôi không phải là người tu hành. 
Như thế là từ bi bất đắc di. 

Dịch từ bi là ban vui cứu khổ nghe xuôi tai và đơn 
giản nhưng làm mất ú nghĩa của tình thương . 


Từ bi thường đi cùng với hủ xả. Từ bi hở xả là bốn 
đức tính cao đẹp mà danh từ Đạo Phật gọi là Tứ 
Vô Lượng Tâm. Tiếng sanskrit là Brahma-Vihara, 
có nghĩa là nơi ở của Phạm thiên, hoặc Apramana 
là vô lượng. 

Từ (maitri): tình thương vêu. 

Bi (karuna): lòng thương xót. 

Hủ (mudita): mừng lây với cái vui của kẻ khác. 

Xả (upeksha): bình đẳng đối với mọi người dù 
thân hay thù. 

Tại sao gọi là vô lượng? Bởi vì chúng sinh vô 
lượng nên bốn đức tính này cần phải tỏa đến khắp 
chúng sinh. Không phải chỉ thương yêu vài người 
thân trong gia đình bạn bè quyến thuộc mà phải 
thương yêu tất cả chúng sinh. Không phải chỉ 


160 


thương xót một nhóm người hay một quốc gia mà 
phải thương xót tất cả mọi loài trên trái đất. 


Trên lớ thuyết thì bao la như thế, nhưng thực tế 
nhiều khi một người tôi còn không thương nổi làm 
sao thương hết chúng sinh. Người đầu tiên mà tôi 
cần thương vêu đó chính là bản thân tôi. Nếu tôi 
không biết thương vêu tôi thì làm sao tôi có thể 
thương yêu kẻ khác được? Thương tôi ở đây 
không phải là thương cái ngã (égo) của tôi, mà là 
thương hết toàn thân tâm tôi (tout mon être). 
Không nên lầm lẫn giữa cái ngã (égo) và con 
người (être). Thí dụ tôi chỉ cao 1m50, so với người 
khác thì hơi lùn thấp nên tôi phải đi giầy cao gót 
để người ta khỏi thấu tôi lùn. Cái ngã của tôi 
muốn thấy tôi cao 1m60, nhưng con người thật 
của tôi chỉ cao 1m50. Khi mang gót cao soi gương, 
tôi thấy tôi đẹp hơn và tôi yêu tôi hơn, đó là tôi 
đang vêu cái ngã của tôi. Khi bỏ giầy gót ra, nhìn 
gương thấu mình lùn nên tôi không yêu con người 
của tôi nữa. Nếu tôi biết thương tôi thì tôi đón 
nhận tất cả cao thấp, đẹp xấu, đó gọi là bình 
đẳng. Có nhiều người chỉ thích người khác khen 
mình đẹp tốt, đạo đúc, không thích nghe nói đến 


11 


tính hư tật xấu của mình. Đó là ái ngã, yêu cái ngã 
của mình. Ngã là một khái niệm, Ú niệm về cái ta 
không đúng với sự thật. 


Tôi là một Thầy tu, tôi cho rằng tôi đạo đức, thông 
hiểu kinh điển, tu hành thanh tịnh, v.v... Đó là tôi 
đang đúc kết một cái Ta (ngã) về tôi, cái Ta nàu 
tôi chỉ muốn thấy nó đẹp tốt và tôi từ chối ngoảnh 
mặt làm ngơ với những phần xấu dở trong tôi. 
Như vậy tôi đâu có biết thương toàn thể con người 
của tôi. Nếu tôi chỉ thấy mình là người đạo đức 
thông kinh điển thì tôi đâu cần tu hành làm gì nữa 
và cái ngã của tôi sẽ thấu tôi xứng đáng làm Thầu 
thiên hạ. Nếu tôi không thấy không thương những 
phần xấu dở trong tôi thì tôi cần gì phải tu nữa vì 
tu là sửa tánh hư tật xấu. Chính những phần xấu 
dở trong tôi, niềm đau nỗi khổ của tôi mới cần 
tình thương, cần được chuuển hóa và cứu độ. Nếu 
tôi không biết thương yêu những phần này mà chỉ 
thích ngắm nghía yêu mến cái ngã tốt đẹp của tôi 
thì còn gì là từ bi nữa? 


Trước khi nói đến từ bi cúu độ chúng sinh, ta cần 
phải xét lại xem ta đã biết thương chính con người 


162 


của ta chưa? Hay là ta chỉ biết thương cái ngã, 
thương những khái niệm về ngã. Cái ngã của tôi 
muốn tôi có một ngôi chùa to nhất nên tôi phải 
hăng say vận động, tích cực gom góp tài chánh, 
quên ăn bỏ ngủ đến khi nào xong ngôi chùa mới 
hài lòng. Như thế tôi đâu có biết thương thân tâm 
của tôi cần ăn ngủ điều độ, tôi chỉ lo phục vụ cho 
cái ngã của tôi thôi. 

Trở về Tú Vô Lượng Tâm, tuy có bốn nhưng chỉ 
cần một là đủ, đó là tình thương (maitri). Có 
thương thì đương nhiên sẽ có xót. Bạn thương con 
bạn thì khi nó khổ chắc chắn bạn sẽ xót xa tìm 
cách cứu giúp nó. Có thương thì mới có sự thông 
cảm, có thông cảm thì mới có thể chia mừng được 
với người khác. Bạn thương con bạn, khi thấy nó 
thi đậu bạn cũng mừng lâu. Có thương thì mới có 
thể đối xử bình đẳng được. Bởi vậy chỉ cần làm 
sao khơi dậy và làm tăng trưởng tình thương thì ba 
đức tính kia sẽ đầu đủ. 


Nhưng làm sao khơi dậy tình thương? Tôn giáo 
nào cũng rao giảng tình thương, nhưng sao con 
người vẫn chưa biết thương yêu nhau? Không 
những thế mà lại còn nhân danh tôn giáo để chém 


163 


giết nhau. 

Tôn giáo dạy người ta tình thương để phục vụ tôn 
giáo, dạy tình thương với những giáo điều. Những 
vị giáo chủ ra đời để phục vụ chúng sinh, lấy tình 
thương cảm hóa con người, nhưng đệ tử nối tiếp 
đời sau không có khả năng thương vêu rộng lón 
như các ngài nên bắt buộc phải hệ thống hóa giáo 
lú và vô tình đần đần đóng khung tình thương. 
Nếu thương Phật thương Chúa thì phải làm thế 
này thế nọ, phải hụ sinh tánh mạng bảo vệ tôn 
giáo, nhiều khi sùng tín quá khích sẵn sàng chém 
giết vì tôn giáo. 


Tôn giáo ra đời để phục vụ tình thương chứ không 
phải lấy tình thương để phục vụ tôn giáo. 

Tình thương không thể tìm thấy trong những buổi 
lễ cầu kinh, trong sự nghiên cứu kinh điển hau 
nghe giảng giáo lý mà tìm thấy ngay trong sự 
sống, trong sự tiếp xúc hằng ngày. Tình thương 
cần được biểu lộ và thể nghiệm qua ba cửa: thân, 
khẩu, ú và phát xuất từ tấm lòng (quả tim) chứ 
không phải từ trí óc. 

Tình thương mà tôi muốn nói ở đâu không phải là 
thú tình yêu nam nữ, tình bạn hoặc tình thương 


164 


cha mẹ con cái. Đương nhiên những thứ tình kia 
cũng là một thứ tình khá đẹp, một phần nhỏ của 
tình thương và là một đề tài bất tận cho những thi 
sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ. 


Tôi có thể nói quanh nói quấn về tình thương 
nhưng tốt hơn hết bạn hãy theo tôi vào một công 
viên hoặc một khu rừng, một cánh đồng rồi bạn 
hãy nằm úp mặt xuống đất, dang hai tay ra như 
đang ôm quả đất và nói thầm với quả đất rằng 
bạn thương quả đất, biết ơn và cảm ơn quả đất. 
Sau đó bạn đứng dậy ởi tìm một cây nào khá to 
lớn, cành lá sum sê, và bạn hãy dang hai tay ôm 
thân cây vào lòng, hít thở nhẹ nhàng lắng nghe 
tiếng nói của cây. Nếu tâm bạn lắng và cây kia 
cảm nhận được tình thương của bạn nó sẽ trả lời. 

Nếu tim bạn đang khô héo vì bị loài người vô tình 
hất hủi từ khước, bạn hãy hướng tình thương của 
bạn đến thiên nhiên đi. Thiên nhiên và vũ trụ rất 
cần tình thương của bạn. Tình thương vô điều kiện 
(amour inconditionnel). Bạn hãy thương có, 
thương cây, thương mây, thương gió ởi. Tình 
thương là một năng lượng cần được lưu chuyển và 
trao đổi. Xin nhớ tình thương không phải là một 


165 


khái niệm mà là một kinh nghiệm. 


1ó6 


167 


ĐẠO GÌ ? 


Đọc đến đây bạn có thấy tôi còn là một Thầy tu 
Phật Giáo chánh tông nữa không hay là đã bị 
nhiễm nhiều thứ "ngoại đạo"? Nhiễm như vậy là 
tốt hau xấu? 

Tôi xuất thân từ Đại Thừa, tu tập thiền Tiểu Thừa, 
sau theo Kim cang thừa và bây giờ tôi đang theo 
"Đạo gì". Đạo gì vì cho nó tên gì cũng được, cái đó 
không quan trọng. Quan trọng ở chỗ tôi có sống 
thực được với chính mình hay không, có vượt qua 
được những khái niệm chấp trước nhị biên của tôn 
giáo hay không? 

Theo "Đạo gì" thì không có gì tốt hay xấu, chỉ có 
những kinh nghiệm khổ đau hay sung sướng để 
tiến hóa. Có người cần kinh nghiệm khổ đau để 
trưởng thành, có người cần kinh nghiệm sung 
sướng để nghỉ xả hơi trên quãng đường luân hồi 
bất tận. 

Đạo Chúa phát xuất từ nước Do Thái, nhưng ngàu 
nay dân Do Thái đâu có theo Đạo Chúa mà theo 


168 


Đạo Do Thái (Judaisme). Đạo Phật bắt nguồn từ 
Ấn Độ nhưng hiện nay đa số dân Ấn theo Ấn Độ 
Giáo (Hindouisme) chỉ có khoảng ba phần trăm 
theo Phật Giáo. Như vậy Đạo nào hay nhất? 


Nhiều năm về trước, khi mới ra làm giảng sư tôi 
hăng say biện luận cho Đạo Phật là Đạo hay nhất. 
Đó chỉ vì tôi chưa được học về những Đạo khác. 
Gần đây, sau khi ra thất được đọc quyển "Hành 
trình về phương Đông" do Nguyên Phong dịch, tôi 
như bừng tỉnh sung sướng thấy được những chân 
trời mới. Thấy chân lú không phải là sở hữu của 
riêng một tôn giáo nào. Chắng cần tham vọng nói 
đến chân lú, tôi chỉ muốn tập sống với thương 
uêu, hiểu biết, thông cảm và tha thứ. 


Sau đây tôi xin trích dịch một bài trong báo Prema 


số 28 nói về "Đạo hay nhất" của Sathua Sai Baba, 
một đạo sư An Độ hiện đại. 


Thuở xưa có một ông vua hiền đức, cai trị công 
bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình. Một 
hôm, dưới sự đề nghị của cận thần tả hữu, vua 
triệu tập tất cả trưởng lão tôn túc của các tôn giáo 


169 


trong nước. Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua nói: 

- Thưa các vị giáo chủ, hôm nay ta mời các vị tói 
đây bàn luận vì ta muốn chọn một Đạo trong các 
Đạo để tôn lên làm quốc giáo. Ta đặt niềm tin nơi 
các vị, với sự minh triết xin các vị hội thảo bàn 
luận với nhau để tìm cho ta một Đạo nào hay 
nhất, đáng được hưởng ân phúc của hoàng gia. 
Đạo nào cũng được miễn sao mọi người đều đồng 
ú kính phục, không ai có thể bắt bé hay chối cãi. 
Trải qua nhiều năm mà vua vẫn chưa được trả lời, 
bởi vì ai cũng cho Đạo của mình là hay nhất, 
nhưng người khác lại không chịu. Cú thế mà tranh 
luận giằng co từ năm này sang năm khác. Rồi một 
hôm, có một hiền giả du phương ghé qua nước 
của nhà vua nọ. Sau khi nghe chuyện nhà vua tìm 
một Đạo hay nhất mà chưa ra, bèn đến xin vết 
kiến nhà vua: 

- Tâu bệ hạ, tôi có thể chỉ cho bệ hạ một Đạo hau 
nhất mà không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi được. 
Vua nghe qua rất đỗi vui mừng vì hụ vọng của 
mình sắp được toại nguyện sau bao năm dài trông 
đợi. 

- Thật vậu saol Xin hiền giả hãy nói cho ta nghe 
ngay lập túc. Ta đã chờ giờ phút này quá lâu rồi! 


170 


- Xin bệ hạ kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ tiết lộ cho 
bệ hạ tên của Đạo này ở một nơi thật vên tĩnh 
vắng vẻ. Đúng trưa mai xin hẹn bệ hạ ở bờ sông 
Hằng, chúng ta sẽ vượt sông qua bờ bên kia và ở 
đó tôi sẽ nói cho bệ hạ biết tên của Đạo nàu. 

Sang ngày mai, đúng hẹn, vua và vị hiền giả gặp 
nhau tại bờ sông Hằng. Vua ra lệnh cho một chiếc 
thuyền đến gần để chở hai người sang bờ bên kia. 
Khi chiếc thuyền đến gần, vua sửa soạn bước lên 
thì hiền giả chặn lại, nói rằng ông ta muốn khám 
xét lại chiếc thuyền coi có tốt và bảo đảm không. 

- Chiếc thuyền này không được vì có một miếng 
ván bị nút ở dưới đáy, nước có thể tràn vào. Hiền 
giả thưa. 

Vua lại gọi chiếc thuyền khác đến. Sau khi khám 
xét, vị hiền giả tìm thấy vài miếng ván bên hông 
thuyền hơi lỏng vì thiếu định. Nhà vua lại gọi một 
chiếc khác đến. Sau khi khám xét kỹ càng, hiền 
giả lại từ chối vì lớ do nước sơn của thuyền đã bị 
tróc. 


Cú như thế, vua gọi hết chiếc thuyền này đến 
chiếc thuyền khác, chiếc nào hiền giả cũng moi ra 
được khuyết điểm. Dần dần nhà vua mất kiên 


171 


nhẫn, chiều đã qua, hoàng hôn sắp đến. Sau cùng 
vua không nhịn được nữa: 

- Thưa hiền giả! Từ trưa tới bâu giờ, ta đã gọi biết 
bao nhiêu chiếc thuyền, chiếc nào ngài cũng từ 
chối hết. Xin hỏi ngài, thuyền tróc sơn một chút 
hoặc thiếu vài ba cái đinh thì đã có sao? Nó vẫn 
có thể đưa mình qua sông được kia mài Sao ngài 
lại để ý đến những khuyết điểm nhỏ nhặt như vậu. 
Lúc bấy giờ vị hiền giả nhìn vua mỉm cười nói: 

- Bệ hạ đã tự mình nhận thấy rằng dù có vài ba 
khuuết điểm nhưng tất cả những chiếc thuyền kia 
đều có thể đưa mình qua sông được. Cũng thế, tất 
cả Đạo trong nước của bệ hạ đều giống như 
những chiếc thuyền kia. Đạo nào cũng có thể đưa 
bệ hạ đến sự thể nhập với Thượng đế. Đi tìm 
khuyết điểm của nhiều Đạo khác nhau là một điều 
vô ích, thiếu sáng suốt. Bệ hạ hãy trở về lo việc 
triều đình, tiếp tục lấy đúc trị dân và hãy bình 
đẳng kính trọng các Đạo giáo xem Đạo nào cũng 
như Đạo của chính mình vậu. 

Nghe xong, vua liền phục xuống chân vị hiền giả 
đảnh lễ. Và khi ngẩng lên, vua sung sướng cảm 
thấu mình thực sự thấm nhuần sự minh triết. 


172 


173 


THƯ MỤC 


Anagarika Govind2: 

Fondements de la mystique Tibétaine. 
Chemmn des nuages blancs. Editions Le PoInt 
Damel BrIeZ: 

La scelence des chakras. Editions de Mortagne 
David-Neel A lexandra: 

Mystiques et magiclens du Tibet. Editions ]'ai lu 
Đổ Đỉnh Đồng: 

Milarépa con người siêu viỆt. 

Edgar Cayce: 

Channeling. Louise Courteau Editrice 

NHenry Œ. TietZe: 

'Votre corps vous parle. Le Jour Editeur 
Kelsang Œyafso Œeshe: 

Clear light of bliss. Wisdom Pubication London 
Koechi de BIZeimo0(: 

Lunivers dEdgar Cayce. Editions JƑ'ai lu 
Leadbeafer: 

Les chakras. Editions Adyar 

Mohan W7ayarata: 

Le moine Bouddhiste. Editions Cerf 

Narada Thera: 

Đức Phật và Phật Pháp. 


174 


Nguyên Phong: 

Hành trình về phương Đông. Người Việt 
Trở về từ cõi sáng. Làng Văn 

Nguyễn Hữu Kiệt: 

Tây Tạng huyền bí. Xuân Thu 

Á châu huyền bí. 

Những bí ẩn của cuộc đời. Xuân Thu 
SrI ŠwWa1! S1vanand2: 

Yoga de la Kundalim. EPI Editeurs 
Thích Thanh Kiếm: 

Lược sử Phật Giáo Ấn Độ. Phú lâu Na 
Thích Đức Niệm: 

Tại gia Bồ Tát giới. Phật học viện quốc tế 
Thích Trí Tịnh: 

Kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chùa Khánh Anh 
Thích Trí Siêu: 

Thiên Tứ Niệm Xứ. Chùa Đức Viên 

Bố Thí Ba La Mật. Chùa Đức Viên 

Vô Ngã. Phú Lâu Na 

Đại Thủ Ấn. Lam Sơn 

Trần Ngọc Anh: 

Bên kia cửa tử. Thế Giới 


175 
Vài nét về tác giả 


Thượng Tọa Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại 
Sàigòn. Năm I985 nhập chúng tu học tại Tự-Viện 
Linh-Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ 
Cụ túc giới với Hòa Thượng Thích Huyên-Vi. 

Mặc dù xuất thân từ Đại Thừa, Thây vẫn thích tầm sư 
học đạo, không ngần ngại du phương tham vấn học 
hỏi với các thây thuộc nhiều truyền thống khác. 

Để chia xẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình, thầy 
đã viết và dịch: 


e Thiền Tứ Niệm Xứ 
se Bố Thí Ba La Mật 
e©_ Đại Thủ Ấn 

® Vô Ngã 

se Bồ Tát Hạnh 

e® Xin Cứu Độ Mẹ Đất 
® - Đạo Gïì 2? 

e© Góp Nhặt 

e YÝ Tình Thân 

se Tâm và Ta 

e©- Dòng Đời Vô Tận 


176 


Đây là kinh nghiệm hồi ký của một tăng sĩ trẻ luôn 
khao khát tìm chân lý và lẽ sống. Lời văn thực thả 
nhưng đôi lúc hơi táo bạo khi nói về những vấn đề mà 
từ trước đến nay người tu không dám đề cập tới. 

Độc giả cần chuẩn bị một tâm hồn phóng khoáng vả 
cởi mở khi đọc tập sách nảy. 


